Trị Tâm Sân Hận 
Năng Lực Nhẫn Nhục 
Theo Quan Điểm của Phật Tử. 


Nguyên bản: "Healing Anger” 
by His Holiness Dalai Lama 


dịch giả: Thích Hằng Đạt 


2001 


Trị Tâm Sân Hận 





Trong Cung Potala, Dharamasala, India. Đức Đạt Lai Lạt Ma 
cùng dịch giả và Tăng sinh du học tại Ấn Độ - 07/1999 





Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng dịch giả tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. 
12/1999 


Đức Đạt Lai Lạt Ma lI 





THỂ DAI AI LAMA 


MESSAGE 


l am very happy to learn that Vietnainese I3hikkhu, 
Venerable Thich-Hang-IDat has been transÌating (no 
Vietnamese some of my teachings on Tibetan 
Buddhism so that our Vietnamese Buddhist friensds 
can learn them in their own language. l have 
always bcen stressing to all Buddhists, tncluding thc 
'Tibetans, the importanee of knowing Buddhism 1n 
order to be able to practise it properly. | am 
hopeful that Venerable Thich-Hang-Dat"s 
translations will contribute towards this effort to 
create greater knowledge of the Buddha's teachings. 


With my prayers and good wishes, 


&Z ~“ 


July 3, 1999 


Trị Tâm Sân Hận II 





Thông Bạch 


Tôi rất hoan hỷ khi biết rằng tỳ kheo Thích 
Hằng Đạt đã dịch một số kinh sách Phật giáo 
Tây Tạng của tôi cho quý đạo hữu Phật tử Việt 
Nam được tu học. Đối với tất cả Phật tử, bao 
gồm Phật tử Tây Tạng, tôi thường nhắn mạnh 
về tầm quan trọng của việc tu học Phật pháp để 
hành trì đúng đắn. Tôi hy vọng rằng những bản 
dịch của tỳ kheo Thích Hằng Đạt sẽ góp phần 
vào công cuộc mang lại sự hiểu biết sâu rộng 
về giáo lý Phật đà. 


Với lời cầu nguyện và chúc lành, 
His Holiness Dalai Lama, 


Ngày ba, tháng bảy, năm 1999 


Đức Đạt Lai Lạt Ma IV 





Lời Giới Thiệu 


Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại có 
những trang sử đẫm máu như thế kỷ thứ 20 
qua hai cuộc đại chiến thế giới cùng với những 
nạn diệt chủng. Chưa bao giờ trong lịch sử Việt 
Nam lại có hàng triệu người đã nằm xuống vì 
cuộc nội chiến 'Huynh Đệ Tương Tàn' hay 'Nồi 
Da Xáo Thịt như thế kỷ 20. Chưa bao giờ ý 
thức hệ, tình tự dân tộc, và sự đoàn kết của 
người Việt Nam lại sa sút như hiện tại. Thực 
vậy, trong và ngoài nước, người Việt Nam vẫn 
còn đầy dẫy những điều nghi ky, thù hẳn với 
nhau. Có lẽ nhân loại nói chung và người Việt 
Nam nói riêng đã quên lời dạy vàng ngọc của 
đức Phật rằng những cuộc chiến tàn khốc, 
những sự tan thương khổ đau, những nghỉ ky 
thù hẳn đều bắt nguồn từ tâm Sân Hận. 


May mắn thay, trong thế kỷ thứ 20 và thiên 
niên kỷ thứ 21, chúng ta vẫn còn duyên lành 
gặp những ngọn đuốc sáng dẫn mình thoát khỏi 
màn đêm vô minh thù hận. Một trong những 
ngọn đuốc sáng đó, chính là đức Đạt Lai Lạt 
Ma đời thứ XIV, mà hầu như tất cả hàng Phật 
tử Việt Nam trong và ngoài nước đều biết đến 
qua giải thưởng Nobel Hòa Bình nhờ hạnh 


Trị Tâm Sân Hận V 





'Nhẫn Nhục, Bát Bạo Động' hay 'Sứ Giả Hòa 
Bình của Ngài trong công cuộc đòi quyền tự 
chủ cho dân Tây Tạng từ Trung Cộng. Muốn 
biết vì sao gương Từ Bi và Nhẫn Nhục của 
Ngài tỏa sáng khắp năm châu, chúng ta hãy 
cùng nhau đọc qua những lời giảng dạy của 
Ngài trong quyền “Trị Tâm Sân Hận — Năng Lực 
Nhẫn Nhục Theo Quan Điểm Của Phật Tử.' Nơi 
đây, chủ yếu Ngài dựa vào quyển 'Nhập Bồ Tát 
Hạnh' của ngài Tịch Thiên, một vị thánh tăng 
người Ấn Độ (thế kỷ thứ VII sau C.N), để bàn 
luận và giải thích cách hành trì hạnh Nhẫn 
Nhục trong thực tế. 


Hy vọng, độc giả trong và ngoài nước, dù có 
phải là Phật tử hay chăng, sẽ nhớ lại lời Phật 
dạy về cách trị tâm Sân Hận như trong kinh 
Pháp Cú: “Trên thế gian, không thể nào dùng 
sân hận để dập tắt sân hận. Chỉ có tình thương 
(hay từ bi) mới diệt trừ tâm sân hận. Đó là định 
luật trường cửu”, và sẽ lãnh hội được những 
yếu chỉ về lời dạy quý báu của đức Đạt Lai Lạt 
Ma, để ứng dụng thực hành hạnh Nhẫn Nhục, 
để nhìn nhau bằng ánh mắt tương thân tương 
kính, để trang trãi tình thương và đối xử với 
nhau bằng tình người chân thật từ trong gia 


Đức Đạt Lai Lạt Ma VI 





đình đến ngoài xã hội, và để xóa bỏ mọi nghi ky 
hiểm thù. 


Mùa xuân năm 2001, 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Tỳ kheo Thích Hằng Đạt kính bút. 


Trị Tâm Sân Hận VII 





Mục Lục 
Ngày thứ nhất. Buồi thứ nhất.................................-. -- 4 
Ngày thứ nhất. Buổi thứ hai.................................------ 29 
Ngày thứ hai. Buổi thứ nhất..........................--------- 59 
Ngày thứ hai. Buổi thứ hai......................... 2-2-5: 89 
Ngày thứ ba. Buổi thứ nhất..................................-- 119 
Ngày thứ ba. Buổi thứ hai............................-- 5: 141 
Ngày thứ tư. Buồi thứ nhất...........................-- --- 172 
Ngày thứ tư. Buồi thứ hai. ............................. - --- 205 


Mười hai nhân duyên................................------ -- -----<<⁄ 220 


Trị Tâm Sân Hận 1 





Ngày thứ nhất. Buồi thứ nhất. 


Nói chung, tất cả tôn giáo lớn trên thế giới 
đều nhắn mạnh về tầm quan trọng của hạnh từ 
bi và nhẫn nhục. Đặc biệt, mọi truyền thống 
Phật giáo, bao gồm Tiểu Thừa, Đại Thừa, Kim 
Cang Thừa, đều thuyết rằng từ bi là nền tảng 
căn bản của sự tu tập tâm linh. 


Để hỗ trợ cho việc phát triển và thực thi tâm 
hạnh từ bi, việc chủ yếu là phải vượt qua 
những chướng ngại. Nơi đó, hạnh nhẫn nhục 
đóng vai trò quan trọng, vì nhờ hành hạnh nhẫn 
nhục mới có thể vượt qua những sự chướng 
ngại của tâm từ bi. 

Khi bàn về hạnh nhẫn nhục, chúng ta phải 
hiểu rằng có rất nhiều cấp độ: bắt đầu từ hạnh 
nhẫn nhục đơn giản như có khả năng chịu 
đựng nóng lạnh đôi chút, rồi tiến lên cấp độ cao 
nhất của hạnh nhẫn nhục mà đại hành giả hay 
đại Bồ Tát thường hành trì. Do phát sanh từ ý 
chí hành trì kiên cố, không bị nghịch cảnh xoay 
chuyển, nên phải xem hạnh nhẫn nhục giống 
như ý chí sắt đá, chứ không yếu mềm. Tổng 
quát, chúng ta có thể thâm định hạnh nhẫn 
nhục theo những nghĩa đó. Thực sự, ngay cả 
việc nhẫn chịu sự cực khổ về thân xác đôi chút 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 2 





như chịu đựng khí hậu nóng hay lạnh, cũng 
giúp cho tâm niệm thay đổi rất nhiều. Nếu hiểu 
rõ rằng sự nhẫn chịu những khó khăn trong 
hiện tại mang lại lợi ích dài lâu, thì chúng ta 
càng có nghị lực chịu đựng những khó khăn 
hằng ngày. Thật vậy, đối với các hành giả Bồ 
Tát địa đang hành hạnh nhẫn nhục cao thượng, 
trí huệ cũng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. 


Bên cạnh giá trị cao siêu của hạnh nhẫn 
nhục theo quan điểm Phật pháp, trong cuộc 
sống hằng ngày, việc thực nghiệm hạnh nhẫn 
nhục cũng mang lại lợi ích lớn lao: Tăng nghị 
lực nhiếp trì tâm thanh tịnh, an lạc, tự tại. Thế 
nên, nếu thường hành hạnh nhẫn nhục, dù 
sống trong hoàn cảnh căng thẳng cùng cực, nội 
tâm thanh tịnh tự tại sẽ không bị khuấy động. 


Luận điển mà tôi sẽ thuyết giảng trong 
những buổi diễn giảng liên tục là luận điển Phật 
pháp, đặc biệt thuộc về Phật giáo Đại Thừa. 
Những hạnh được trình bày trong quyển luận 
này thuộc về quan điểm của hành giả Bồ Tát 
Đại Thừa phát tâm Bồ Đề. Tuy nhiên, rất nhiều 
phương pháp được trình bày trong quyền luận 
này cũng phù hợp và có thể ứng dụng cho 
những ai chưa hành hạnh Bồ Tát, hoặc chưa 
xem đạo Phật là tôn giáo của mình. 


Trị Tâm Sân Hận 3 





Quyển luận này được gọi là 
Bodhisattvacharyavatara theo tiếng Phạn và 
được dịch là Nhập Bồ Tát Hạnh Luận. Hạnh Bồ 
Tát có ba bậc. Thứ nhất, nhập hạnh Bò Tát liên 
hệ chủ yếu với sự phát tâm Bồ Đề, tức tâm 
nguyện lợi tha muốn đạt đạo giác ngộ viên mãn 
vì lợi ích của chúng sanh. Thứ hai, thực tiễn 
hành trì, bao gồm lục độ: Điều kiện tất yếu của 
sự phát tâm Bồ Đề; nhẫn nhục lại là một trong 
lục độ đó. Thứ ba, công hạnh của Phật quả 
được viên mãn nhờ hành hạnh Bồ Tát. 


Trong phẩm thứ nhất của quyển luận Nhập 
Bồ Tát Hạnh, ngài Tịch Thiên bàn về công đức 
và lợi ích của việc phát tâm Bồ Đề, tức tâm 
nguyện lợi tha muốn đạt Phật quả vì sự lợi ích 
của chúng sanh. Ngài viết: 


'Con đảnh lễ đắng Ma Ni 
Vị sanh xuất tâm cao quý. 
Con quy mạng nguồn an lạc 
Vị mang lại niềm hạnh phúc 
Cho đến kẻ từng hại Ngài'. 


Trong bài kệ này, Ngài viết rằng những ai đã 
phát tâm lợi tha vô thượng vốn đáng được tôn 
sùng quý kính, vì tâm nguyện lợi tha phát triển 
khả năng cứu hộ chúng sanh vô cùng tận. Vì 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 4 





tâm nguyện lợi tha bao la là cội nguồn của niềm 
hạnh phúc an lạc của chính mình và vô lượng 
chúng sanh, nên lúc gieo duyên với người đã 
phát tâm Bồ Đề, thì dù việc đó có tiêu cực, 
nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc suốt đời. Dù 
có phạm lỗi hay có duyên xấu khiến phải chịu 
quả xấu, nhưng sẽ được quả lành lợi lạc dài lâu 
trong tương lai, vì đã từng gieo duyên lành với 
người đã phát tâm Bồ Đề. Đó là năng lực của 
tâm nguyện lợi tha bao la. 


Nền tảng chủ yếu của tâm nguyện lợi tha 
bao la là tâm từ bi. Các vị luận sư thường quy y 
lễ tán chư Phật, chư Bồ Tát, hay Bổn Tôn Thiền 
Quán trong phần đầu của các bài kệ tụng. 
Ngược lại, trong phần đầu của quyển Nhập 
Trung Luận, ngài Nguyệt Xứng đảnh lễ tâm từ 
bi, rồi nhắn mạnh tầm quan trọng và sự quý giá 
của tâm đó ở mọi phần sau. Dù vừa phát tâm tu 
hành hay đang hành trì, chớ xem thường giá trị 
quý báu của tâm đó lúc vừa phát tâm Bồ Đề. 
Lúc thành Phật, giá trị và tầm quan trọng của 
tâm từ bi vẫn hiện hữu. Chúng ta nhận thấy 
rằng tuy có những cách dạy hành hạnh từ bi 
với sự giải thích khác biệt - tại sao quan trọng 
hóa việc hỗ trợ tâm từ bi - nhưng mọi tôn giáo 
lớn trên thế giới đồng quy về một điểm: Lấy tâm 


Trị Tâm Sân Hận 5 





từ bi làm gốc. 

Có thể định nghĩa sơ về tâm từ bi như tâm 
niệm bắt bạo động, bất hại, nhưng điều này 
mang lại sự lầm lẫn tai hại với tâm niệm chấp 
trước. 


Vì vậy, chúng ta thấy rằng có hai loại tâm từ 
bi. Thứ nhất, tâm từ bi dựa vào tâm niệm chấp 
trước, đắm nhiễm. Tâm từ bi và cảm giác thân 
thiết đó hoàn toàn thiên vị: Chủ yếu dựa vào 
việc xem đối tượng đắm trước là người rất thân 
thiết. Ngược lại, tâm từ bi chân chánh vượt 
ngoài sự đắm trước: Không màng người đó có 
là bè bạn thân quyến hay chăng. Tâm đó dựa 
vào lý lẽ rằng ai ai cũng có bản chất muốn vui 
và tránh khổ như mình; ai ai cũng có quyền làm 
hoàn mãn tâm nguyện căn bản đó như mình. 
Nhờ nhận thức quyền bình đẳng căn bản, 
chúng ta sẽ phát tâm đồng thể đại bi chân 
chánh. 


Hiển nhiên, trí huệ là thành phần hỗ trợ và 
sẽ thâm định mức độ sâu rộng của tâm từ bi. 
Đạo Phật bàn về ba loại tâm từ bi chủ yếu. Thứ 
nhất, tâm từ bi không được trí huệ hỗ trợ. Thứ 
hai, tâm từ bi được sự hỗ trợ của trí huệ thấy rõ 
chân tánh vô thường giả tạm của chúng sanh. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 6 





Thứ ba, với trí huệ thấu suốt chân tánh cứu 
cánh (tánh Không thật có) của vạn vật, tâm từ 
bi vô ngã được rải khắp muôn loài. Dù cần phát 
khởi và hành trì tâm từ bi chân chánh và tâm 
nguyện lợi tha vô lượng, nhưng tất cả chúng ta 
vốn sẵn có những tiềm năng đó. 


Theo những điểm căn bản khác biệt với lý 
thuyết Phật tánh, một trong những niềm tin căn 
bản của tôi là ngoài việc có sẵn tiềm năng căn 
bản của tâm từ bi, bản chất căn bản của nhân 
loại và tất cả chúng sanh là hiền hòa. Điển 
hình, hãy xem xét tình thương dưỡng dục của 
người khác và cảm giác thọ nhận của mình từ 
sơ sanh đến lúc chết. Ngoài ra, khi có cảm giác 
từ bi, chúng ta thấy nó ảnh hưởng tự nhiên ra 
sao ngay trong nội tâm. Hơn nữa, nơi hành vi 
và tâm niệm, càng từ bi thánh thiện thì dường 
như càng thích hợp với cấu trúc thân thể về 
việc ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm hạnh 
phúc, v.v... Lại nữa, phải ghi nhận hậu quả xấu 
cho sức khỏe ra sao nếu làm ngược lại điều đó. 
Do đó, tôi thiết nghĩ chúng ta có thể suy luận 
rằng tánh chất căn bản của con người là hiền 
hòa. Nếu như thế, việc cố gắng sống phù hợp 
nhiều hơn với tánh chất hiền hòa căn bản này 
là điều hữu lý. 


Trị Tâm Sân Hận 7 





Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy có rất nhiều 
sự xung đột căng thẳng trong nội tâm, gia đình, 
xã hội, quốc gia, quốc tế, v.v... mỗi khi giao 
thiệp với những người khác. Làm sao giải thích 
những việc đó? 


Tôi thiết nghĩ, một trong những nhân duyên 
đưa đến sự xung đột đó là tri kiến của chúng ta. 
Cũng nhờ trí thông minh mà chúng ta tự tìm ra 
cách khắc phục những sự xung đột đó. Lòng từ 
bi là điều kiện tất yếu khi dùng kiến thức con 
người để khắc phục những sự xung đột do nó 
tạo ra. Tôi thiết nghĩ, nếu nhìn vào thực tại thì 
thật rõ rằng ngay trong nội tâm, cách khắc phục 
sự xung đột hay nhất là tinh thần hòa hợp; tinh 
thần đó liên hệ với tâm từ bi. 

Một phương diện của tâm từ bi là tôn trọng 
quyền lợi và quan điểm của người khác. Đó là 
nền tảng căn bản của sự hòa hợp. Tôi nghĩ 
rằng dù có biết đến hay không, điều kiện tất yếu 
của tinh thần hòa hợp vốn dựa vào lòng từ bi 
rộng sâu. Do đó, vì tánh chất căn bản của con 
người là hiền hòa, nên dù có tạo bao nghiệp 
xấu, nhưng đáp án cứu cánh vẫn quay về tình 
thương căn bản của nhân loại. Thế nên, tình 
thương nhân loại (lòng từ bi) vừa là điều kiện 
tất yếu của tôn giáo, vừa là điều thiết yếu trong 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 8 





cuộc sống hằng ngày. 


Hiện tại, thật quí hóa nếu nhìn hạnh nhẫn 
nhục theo ngữ cảnh đó; nghĩa là, dù khó đâu, 
việc hành hạnh nhẫn nhục là điều quý báu. 


Ngài Tịch Thiên viết bài kệ đầu tiên trong 
phẩm Nhẫn Nhục Ba La Mật: 


1. Công đức làm các điều lành, như cung 
kính Như Lai, cùng hành hạnh bố thí, suốt trăm 
ngàn kiếp sẽ bị thiêu đốt chỉ do niệm sân. 

Ngụ ý của bài kệ nói rằng để có khả năng tu 
hành thành tựu hạnh nhẫn nhục, điều kiện tiên 
quyết là phải có ý chí dũng mãnh tỉnh tấn, vì 
càng thiết tha tinh tắn mạnh mẽ chừng nào thì 
càng có khả năng chịu đựng bền bỉ những 
nghịch cảnh khó khăn sẽ gặp trên bước đường 
tu tập. Ngoài ra, hành giả cũng sẽ sẵn sàng tình 
nguyện chấp nhận những khó khăn cần thiết 
trên đường đạo. 


Kế đến, bước sơ khởi là phát tâm thiết tha tu 
hành mạnh mẽ; để được như thé, điều thiết yếu 
là phải quán chiếu về tánh chất tiêu cực của 
tâm sân hận cũng như sự ảnh hưởng tích cực 
của tâm nhẫn nhục. 


Bài kệ trên nói rằng dù chỉ khởi tâm sân hận 


Trị Tâm Sân Hận 9 





trong một khoảnh khắc cũng có tiềm năng hủy 
hoại công đức tích lũy trong ngàn kiếp. Quyên 
Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng 
(Chandrakirti) viết rằng một niệm sân hận trong 
khoảng sát na sẽ hủy hoại bao công đức tích 
lũy trong trăm kiếp. Sự khác biệt giữa hai quyên 
luận này được giải thích theo quan điểm về đối 
tượng của người khởi tâm sân hận. Nếu đối 
tượng bị sân hận là vị Bồ Tát hàng thượng thủ 
và người khởi tâm sân hận không phải là Bồ 
Tát, thì công đức sẽ bị hủy hoại nhiều hơn. 
Ngược lại, nếu Bồ Tát này tức giận Bồ Tát khác 
thì công đức có lẽ sẽ bị hủy hoại ít hơn. 


Tuy nhiên, phải xác định loại công đức nào 
được tích lũy trong nhiều kiếp rồi bị một niệm 
sân hận hủy hoại. Quyển Nhập Bồ Tát Học 
Luận và Nhập Trung Luận đều đồng ý rằng 
công đức tích lũy từ trí huệ chân chánh ít bị hủy 
hoại hơn công đức tích lũy từ phương tiện thiện 
xảo. Điển hình, những công đức tích lũy từ trí 
huệ như phát khởi trí huệ hiểu rõ tánh chất cứu 
cánh của hiện thực (trí huệ liễu giải tánh 
Không), trí huệ đạt được từ thiền định, và công 
đức hành thiền quán vẫn nằm ngoài sự hủy 
hoại của tâm sân hận. Ngược lại, công đức tích 
lũy từ những phương tiện thiện xảo như hành 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 10 





hạnh bố thí hay trì giới có thể bị tâm sân thiêu 
hủy. 

Nơi đây nhắn mạnh về chữ 'nhiều kiếp', tức 
là cách tính thời gian đặc biệt của Phật giáo 
dựa vào triết học A Tỳ Đạt Ma; "nhiều kiếp' 
nghĩa là một 'đại kiếp', tức là bao gồm hai mươi 
trung kiếp. Điều này cũng liên hệ với vũ trụ 
quan Phật giáo, tức là lý thuyết giải thích về 
quá trình biến chuyển của vũ trụ. Ví dụ, theo vũ 
trụ quan của hệ A Tỳ Đạt Ma, chúng ta phân 
chia giai đoạn biến chuyển làm bốn phần: 
Thành, trụ, hoại, không. Những giai đoạn này 
được chia chẻ phù hợp với hệ thống chính xác. 
Điểm thích thú là so sánh lý thuyết vũ trụ học 
hiện đại về lý 'vụ nỗ tạo ra vũ trụ (Big Bang); lý 
thuyết đó giải thích quá trình biến chuyển của 
vũ trụ vào khoảng từ mười lăm đến hai mươi tỉ 
năm. 


Theo bài kệ này, công đức được trí huệ thấu 
suốt chân tánh của hiện thực (trí huệ liễu giải 
tánh Không) và bắt cứ công đức nào dựa vào 
sự chứng đắc thiền định Xa Ma Tha (fĩnh lự hay 
nhất tâm) hỗ trợ vốn vượt ngoài phạm vi hủy 
hoại của tâm sân hận. Do đó, chúng ta thấy rõ 
giá trị của thiền định Xa Ma Tha và trí huệ thấu 
suốt tánh Không. 


Trị Tâm Sân Hận 11 





2. Không có gì tiêu cực bằng sân hận; không 
có gì kiên cố bằng nhẫn nhục. Do đó, bằng mọi 
cách, tôi phải cố gắng thiền quán về hạnh nhẫn 
nhục. 


Nói chung, có nhiều phiền não như kiêu 
căng, ngạo mạn, ganh ty, tham lam, biên kiến, 
v.v... Song, trong các phiền não đó, sân hận là 
tiêu cực nhất, vì có hai lý do. 


Thứ nhất, sân hận là chướng ngại vật lớn 
nhất cho hành giả phát tâm Bồ Đề lợi tha từ bi. 


Thứ hai, khi sân hận phát khởi, nó có khả 
năng hủy hoại công đức và tâm an lạc. 


Theo tâm lý học Phật giáo, sân hận là một 
trong sáu phiền não chính. Tiếng Tây Tạng viết 
chữ 'sân hận' là 'zhe sdang', và được dịch sang 
tiếng Anh là 'nóng giận' hay 'sân hận'. Tuy 
nhiên, tôi cảm thấy phải dịch là 'sân hận', vì 
theo nghĩa 'nóng giận' của tiếng Anh thì trong 
vài hoàn cảnh đặc biệt, nó có thể là tích cực. 
Điều này xảy ra khi nóng giận được lòng từ bi 
kích thích, hoặc nó hiện hành như chất xúc tác 
cho hành vi lành. Trong những trường hợp 
hiếm hoi đó, nóng giận có thể tốt; ngược lại, 
sân hận hoàn toàn tiêu cực. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 12 





Vì thế, chớ dịch chữ 'zhe sdang' là 'sân hận' 
theo ngữ cảnh của Mật Thừa. Đôi khi chúng ta 
nghe câu 'dùng sân hận để tu đạo'; cách dịch 
đó sai lầm. Trong ngữ cảnh này, 'sân hận' 
không phải là chữ chính xác; phải dùng chữ 
'nóng giận', tức là 'dùng nóng giận để tu đạo'. 
Do đó, chữ 'zhe sdang' có thể dịch là 'nóng 
giận hay 'sân hận', nhưng dùng chữ 'sân hận' 
thì hay hơn, nếu bàn về phiền não. 

Hai câu cuối viết: 'Do đó, tôi phải cố gắng 
bằng mọi cách để thiền quán về hạnh nhẫn 
nhục. 


Vì mục đích hỗ trợ cho hạnh nhẫn nhục, 
điều thiết yếu là phải có khả năng đề kháng lực 
của nóng giận và sân hận, mà đặc biệt là sân 
hận. Phải dùng mọi cách để phát triển duyên 
lành với hạnh nhẫn nhục. Ngoài việc áp dụng 
cách đó trong cuộc sống hiện tại, phải quán 
tưởng hoàn cảnh, rồi xem xét sự phản ứng ra 
sao đối với hoàn cảnh đó. Phải thường cố gắng 
giải tỏa sân hận và phát triển khả năng nhẫn 
nhục. 

3. Tâm tôi sẽ không được an lạc nếu nó vẫn 
nuôi dưỡng sân hận phiền muộn. Tôi sẽ không 
tìm được niềm vui, vì hay bị bất an và mất ngủ. 


Trị Tâm Sân Hận 13 





Câu này trình bày hậu quả tai hại hiện thời 
của sân hận. Ví dụ, ngay khi sân hận khởi lên 
mạnh mẽ, nó hoàn toàn khống chế chúng ta và 
hủy hoại tâm an lạc tự tại. Khi trú bên trong, nó 
khiến chúng ta cảm thấy bồn chồn bực bội, rồi 
mất ăn, mắt ngủ, v.v... 


Nói chung, tôi tin rằng mục đích cuộc sống 
của chúng ta là được hạnh phúc trọn vẹn. Theo 
quan điểm đạo Phật, khi bàn về bốn yếu tố 
mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn, hai loại đầu 
tiên đi liền với niềm hạnh phúc tạm thời ở thế 
gian, mà không có ÿý nguyện tu đạo giác ngộ 
giải thoát cứu cánh. Để hưởng trọn vẹn niềm 
hạnh phúc đó, chìa khóa chính là tâm niệm. 
Tuy nhiên, khi hưởng niềm vui đó, theo quan 
niệm phổ thông, chúng ta lầm xem những yếu 
tố phụ trợ như chính yếu; điển hình, sức khỏe 
tráng kiện được xem như một trong những yếu 
tố tất yếu cho cuộc sống hạnh phúc. Một yếu tố 
khác là tài sản cá nhân. Theo quan điểm thông 
thường, chúng ta xem chúng như cội nguồn 
của niềm hạnh phúc. Yếu tố thứ ba là bạn bè. 
Chúng ta thường xem rằng để hưởng hạnh 
phúc đầy đủ, cần có bạn bè để tin tưởng và 
cảm thông. 


Trong cuộc sống, chúng được xem là cội 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 





nguồn của niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, để dùng 
chúng hoàn toàn vào mục tiêu hưởng thụ niềm 
hạnh phúc mỹ mãn, tâm niệm đóng vai trò quan 
trọng. Nếu sân hận nỗi lên, nó sẽ hại sức khỏe, 
tức là hủy hoại một nhân duyên của cuộc sống. 
Dẫu có tài sản kếch sù, nhưng trong một giây 
phút bực dọc, chúng ta cảm thấy muốn phá bỏ 
hết. Vì vậy, tài sản chưa đảm bảo mang lại 
niềm hạnh phúc đang tìm cầu. Cũng vậy, khi 
chúng ta nổi giận, dẫu người bạn thân nhất 
cũng dường như khó chịu lạnh lùng' tránh xa. 


Điều này, chứng tỏ tâm niệm rất quan trọng 
trong việc quyết định chúng ta có đạt được 
niềm hạnh phúc chăng. Thế nên, hãy tạm gác 
bàn về việc tu hành; ngày ngày, tâm càng an 
lạc thanh thản bao nhiêu thì cuộc sống càng 
hạnh phúc bấy nhiêu. 


Song, khi bàn về tâm an lạc thanh thản, 
chúng ta chớ lầm lẫn với tâm niệm vô ký, lạnh 
lùng, và hoàn toàn vô tri, bất giác, rỗng không. 
Đó chẳng phải nghĩa là tâm an lạc bình thản. 

Lòng từ bi thiện cảm là cội gốc của tâm an 
lạc bình thản chân thật; tâm này liên hệ với 
tánh giác sáng suốt. Nếu nội tâm rối loạn và 
chưa được điều phục, thì dẫu đủ mọi điều kiện 


Trị Tâm Sân Hận 15 





tiện nghỉ bên ngoài, nhưng chúng vẫn không 
bao giờ mang lại niềm hạnh phúc an lạc mong 
muốn. Ngược lại, nếu nội tâm thanh tịnh an lạc, 
thì dẫu có thiếu nhiều tiện nghi vật chất thiết 
yếu, nhưng chúng ta cũng có thể hưởng niềm 
hạnh phúc chân thật. 


Nếu xem nguyên nhân sân hận phát sanh, 
nói chung nó khởi lên khi chúng ta bị tổn 
thương hay cảm thấy bị người khác đối xử tệ 
hại, ngược lại với những điều mong muốn. 
Trong khoảnh khắc đó, nếu xét rõ cách nó phát 
sanh, chúng ta xem nó đến như người bạn thân 
bảo vệ và giúp mình chống lại hoặc trả thù kẻ 
đã gây tổn hại và phiền muộn cho mình. Vì vậy, 
sân hận nỗi lên như áo giáp hay người bảo vệ. 
Song, trong thực tế, đó chỉ là ảo ảnh, vì nó là 
vọng tưởng. 


Trong quyển Nhập Trung Luận, ngài Nguyệt 
Xứng bảo rằng có thể biện hộ cho việc dùng 
sức mạnh để trả thù sức mạnh nếu điều đó có 
thể giúp ích, hay ngăn ngừa hoặc giảm thiểu 
mối tổn hại. Song, chẳng phải như thế, vì 
những thương tích trên thân thể hay sự tổn hại 
vật chất đã xảy ra. Do đó, trả thù sẽ không có 
cách nào làm giảm bớt hay ngăn ngừa sự tổn 
hại hoặc thương tích đó. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 16 





Thay vì hành hạnh nhẫn nhục, nhưng lại 
phản ứng tiêu cực với tình cảnh đó, thì không 
những mắt đi lợi ích thực tiễn mà còn gieo tâm 
niệm xấu xa, khiến bị đọa lạc trong tương lai. 
Theo quan điểm đạo Phật, trong tương lai, cá 
nhân phải tự chịu hậu quả về việc trả thù. Vì 
vậy, tâm thù hận đánh mắt lợi ích thực tiễn và 
gây tai hại dài lâu. 

Song, nếu bị đối xử bất công tệ bạc và nếu 
vân đề đó chưa được giải quyết, thì kẻ ác có 
thể chịu hậu quả cực kỳ thảm khốc sau này. 
Trong hoàn cảnh đó, cần phản kháng mạnh mẽ 
với lập trường từ bi chứ không thù hận kẻ ác. 
Một trong những giới Bồ Tát là nếu cần thiết, 
phải phản kháng mạnh mẽ, bằng không thì bị 
phạm giới. 

Ngoài ra, như quyển Nhập Trung Luận đưa 
ra, khởi tâm sân hận dẫn đến việc tái sanh vào 
những cõi thấp hèn trong vị lai; nếu lửa sân 
cháy bừng trong phút chốc, dẫu cố gắng giữ 
nét mặt tươi vui đến đâu, nhưng nó vẫn lộ vẻ 
xấu xa; nó tỏa ra làn sóng hẳn học mà mọi 
người xung quanh sẽ cảm nhận được; dường 
như nước sôi tuôn trào trên thân của kẻ đó. 
Trong giây phút đó, ngoài con người ra, súc vật 
cũng cố tránh kẻ đó. 


Trị Tâm Sân Hận 17 





Sân hận đưa đến quả báo nhãn tiền; nó 
khiến nét mặt thay đổi xấu xa. Ngoài ra, khi sân 
hận bộc phát dữ dội, nó khiến khả năng phán 
đoán đúng sai hay nhất và nhận định hậu quả 
tốt xấu tạm thời cùng dài lâu của bộ não ngưng 
hoạt động; con người hành động như kẻ điên 
cuồng. Đó là những hậu quả tai hại của sân 
hận. Khi nghĩ về điều này, điều thiết yếu là phải 
tránh khởi tâm tình bồng bột đó. 

Dẫu có bạc triệu, học thức, luật pháp, vũ khí 
hạt nhân hay hệ thống quốc phòng tinh xảo 
cũng không bảo vệ hay bảo đảm chúng ta tránh 
khỏi quả báo xấu của sân hận. 

Chỉ có nhẫn nhục mới bảo vệ và là điểm tựa 
cho chúng ta tránh quả xấu của sân hận. 

Thiền Quán. 

Hiện tại, chúng ta hãy tạm dừng trong năm 
phút để mặc tĩnh thiền quán về những gì đã 
bàn luận vừa qua. 

Hỏi: Vào những đêm thuyết giảng vừa rồi, 
Ngài dạy rằng bản chất tâm tánh của chúng ta 
vốn từ bi hiền hòa? 

Đáp: Đúng vậy. 


Hỏi: Thế thì sân hận đến từ đâu? 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 18 





Đáp: Câu hỏi này cần bàn luận trong nhiều 
giờ. Theo quan điểm đạo Phật, đáp án đơn 
giản là nó có từ đời vô thủy. Giải thích rộng 
hơn, đạo Phật thuyết rằng có nhiều tâm thức 
khác nhau. Tâm thức vi tế nhất được xem là cội 
gốc của đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Tâm thức 
vi tế này là tâm ảo huyễn (pháp hữu vi) và phát 
sinh từ nhiều nhân duyên. Đạo Phật kết luận 
rằng vật chất không thể sản sanh tâm thức đó. 
Vì vậy, cách duy nhất là chấp nhận có dòng 
tâm thức chuyển biến liên tục. Đó là nền tảng 
của thuyết tái sanh. 


Khi có tâm thức, vô minh và sân hận cũng tự 
nhiên phát sanh. Những tâm tình xấu xa hay 
lành thiện vốn phát sanh từ đời vô thủy. Tất cả 
đều là phần tử của tâm niệm. Song, những tâm 
tình xấu xa lại dựa vào vô minh, nhưng vô minh 
nào có cội rễ vững chắc. Dẫu mạnh mẽ đến 
đâu, không một tâm tình xấu xa nào có cội gốc 
kiên cố. Ngược lại, những tâm tình lành thiện 
như từ bị hay trí huệ vốn có nền tảng vững 
chắc, vì chúng dựa vào lý trí. Hiễn nhiên, phiền 
não như sân hận không có điều đó. 

Tánh chất căn bản của tâm thức vi tế vốn 
không lành không ác. Thế nên, có thể thanh 
tịnh hóa và loại trừ những tâm tình xấu xa. 


Trị Tâm Sân Hận 19 





Tánh chất căn bản ấy chính là Phật tánh. Sân 
hận và những tâm tình xấu xa vốn phát sanh từ 
vô thủy, nhưng có thể chuyển hóa chúng. Điều 
chúng ta tin chắc là tâm thức vi tế không có 
điểm khởi đầu hay kết thúc. 


Hỏi: Làm sao xem xét được lúc nào cần phải 
phản kháng quyết liệt? Xin hãy giải bày phản 
ứng của Ngài về việc người Tây Tạng bị diệt 
chủng. 

Đáp: Một trong những lý do cần phản kháng 
quyết liệt với kẻ hại mình là vì nếu bỏ qua, điều 
nguy hiểm là kẻ đó sẽ có thói quen tạo nghiệp 
xấu, rồi sẽ khiến cho họ bị đọa lạc và mất mát 
dài lâu. Do đó, vì lòng từ bi thương xót kẻ đó, 
điều thiết yếu là cần phản kháng mạnh mẽ. 
Tóm lại, do thương và hiểu mới hành động như 
thê. 


Khi trực diện với Trung Cộng, chúng tôi luôn 
tránh khởi những tâm tình xấu xa và cần trọng 
không để chúng khống ché. Do đó, nếu sân hận 
dường như nỗi lên, chúng tôi cố gắng kiềm chế 
và xả bỏ tâm niệm đó, bên cạnh khởi lòng từ bi 
thương xót người Tàu. 

Theo quan điểm căn bản, một trong những 
lý do tại sao phải khởi lòng từ bi thương xót 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 20 





những kẻ ác hung bạo, vì họ đang gây tội lỗi; 
trong lúc gieo nhân, họ tích lũy nhân duyên sẽ 
dẫn đến hậu quả khôn lường về sau. 


Chúng tôi cố gắng trực diện quán chiếu như 
thế với người Tàu. Vâng! Quý vị nói đúng; đó là 
thí điểm trực diện với thù hận và hung bạo. 
Đồng thời, chúng tôi cũng không quên giữ lập 
trường chính nghĩa và phản kháng mạnh mẽ 
nếu cần. 


Hỏi: Thông thường, khi đứng trước sân hận, 
dù không bực mình, nhưng dường như khiến 
người khác giận dữ hơn. Làm sao giải quyết 
vân đề này? 

Đáp: Tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi rất hay. 
Trong trường hợp đó, chúng ta phải nhanh 
chóng quyết đoán và nhạy bén về bối cảnh 
thực tế. Quý vị nói đúng; trong vài trường hợp, 
dù không tức giận, nhưng do phản kháng mạnh 
mẽ, khiến cho người khác giận nhiều hơn. Nếu 
như vậy, có lẽ nên bỏ qua việc đó mà không 
phản kháng mạnh mẽ. 


Tuy nhiên, ở đây quý vị phải xem xét hậu 
quả phản ứng của mình về tình cảnh đó. Nếu 
kẻ ác cứ tiếp tục làm theo thói xấu để rồi sẽ 
nhận lấy quả xấu trong tương lai dài lâu, thì có 


Trị Tâm Sân Hận 21 





thể cần phản kháng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu 
vì phản kháng quyết liệt khiến cho hoàn cảnh 
căng thẳng và họ sân hận thêm, thì tốt nhất là 
bỏ qua. Thế nên, quý vị phải nhạy bén về mỗi 
trường hợp đặc biệt. 


Đây là một trong những giáo lý của đạo 
Phật. Về cá nhân, điều lý tưởng là ít có quan 
hệ, ít có nhiệm vụ, ít có việc cần lo, v.v... Tuy 
nhiên, liên quan đến quyền lợi chung của cộng 
đồng, quý vị phải dấn thân và hành sự càng 
nhiều càng tốt. 

Hỏi: Tại sao một niệm sân hủy hoại nhiều 
công đức, thay vì chỉ một phần công đức? Phải 
chăng cần nhiều kiếp tích lũy công đức để 
được giây phút hạnh phúc, còn sân hận nào để 
chúng ta hưởng giây phút đó? 

Đáp: Thật khó trả lời và giải thích tại sao 
như thế. Có lẽ đối với những việc đó, nhà Phật 
gọi là 'hiện tượng (pháp) cực kỳ bí ẩn'. Nói 
chung, khi bàn về bản chất hiện thực và đối 
tượng quán sát, đạo Phật chia ra làm ba loại. 
Một loại bao gồm tất cả sự việc mà chúng ta 
cảm nhận rõ ràng. Kế đến, loại thứ hai là những 
sự việc dường như không rõ ràng, nhưng quý 
vị có thể biết nhờ cảm giác và suy luận. Điển 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 22 





hình, trí huệ thấu suốt bản chất của tánh 
Không; điều này tuy không rõ ràng, nhưng nhờ 
dùng căn thức suy luận, quý vị có thể cảm nhận 
về tánh Không của muôn pháp. Cũng vậy, các 
pháp vô thường luôn luôn thay đổi là những 
điều quý vị có thể hiểu rõ nhờ suy luận. Loại 
thứ ba của hiện tượng (pháp trần) được gọi 
theo danh từ chuyên môn là những hiện tượng 
(pháp) cực kỳ bí ân'. 

Liên quan về câu hỏi như một niệm tức giận 
một vị Bồ Tát có khả năng hủy hoại công đức 
được tích lũy trong bao kiếp. Đó là những vấn 
đề không thể hiểu theo luận lý lô gích hay suy 
luận, vì chúng không rõ ràng. Chỉ nhờ dựa vào 
kinh điển chứng thực mà chúng ta mới chấp 
nhận chúng. Tuy nhiên, chỉ những kinh điển có 
những điểm thiết yếu đặc biệt mới có đủ thầm 
quyền chứng thực. 


Nơi đây, điều quan trọng là làm sao người 
Phật tử gieo duyên lành với kinh điển, nhất là 
những bộ kinh có thẩm quyền. Theo truyền 
thống, bộ phái Tỳ Bà Xa (Vaibhashika) duy trì 
quan điểm rằng kinh điển là những lời dạy chắc 
thật của Phật Thích Ca Mâu Ni, nên có thể 
chấp nhận giá trị chân thật của chúng. Vì vậy, 
các luận sư thuộc bộ phái đó không thể phân 


Trị Tâm Sân Hận 23 





biệt giữa kinh điển Quyền [ï và Thật [ii]. Tuy 
nhiên, tất cả bộ phái Đại Thừa duy trì quan 
điểm rằng phải có khả năng phân biệt nhiều loại 
kinh điển khác nhau. Có thể chấp nhận vài loại 
kinh điển 'Chân Thật theo ngôn từ và định 
nghĩa. Ngược lại, đối với những loại kinh điển 
'Quyền Thừa', không thể được chấp nhận theo 
ngôn từ, mà cần sự diễn dịch nhiều hơn. 


Thực tế, làm sao xác định được một loại 
kinh điển đặc thù nào là kinh điển 'Chân Thật 
(có định nghĩa và ngôn từ rõ ràng)? Nếu điều 
này cần tham khảo với những bộ kinh khác, thì 
tiến trình đó sẽ diễn biến mãi mãi, vì cũng cần 
tham khảo thêm những bộ kinh có thầm quyền 
khác, v.v... Bàn về cứu cánh, thầm quyền dựa 
vào lý trí của con người. Nhờ lý trí, chúng ta 
định lập sự khác biệt giữa kinh điển 'Chân Thật 
và kinh điển 'Quyền Thừa (cần sự diễn dịch)". 


Nếu như thế, làm sao chúng ta xác định giá 
trị của bộ kinh bàn về hiện tượng thuộc loại thứ 
ba (hiện tượng cực kỳ bí ân)? 


Như đã bàn, điều duy nhất là dựa vào thầm 
quyền của kinh điển, hay những lời chứng thực 
của đức Phật để chúng ta chấp nhận giá trị của 
chúng. Để làm việc đó, điều chủ yếu là phải có 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 24 





niềm tin vào vị thầy đó, tức là đức Phật. Lại 
nữa, tuy không d?a vào kinh điển, nhưng xem 
xét lời giảng của đức Phật bàn luận về hiện 
tượng, bao gồm sự trình bày về đường đạo và 
bản chất cứu cánh của hiện thực, v.v... mà 
chúng ta có thể hiểu rõ qua lý trí và suy luận. 
Một khi đã xác định giá trị quan điểm của Ngài, 
quý vị mới phát triển niềm tin vào đắng đạo sư 
đó. Ngoài ra, chúng ta phải xem xét những kinh 
điển đặc biệt trình bày về những hiện tượng 
cực kỳ bí ân đó để đảm bảo rằng không có điều 
tương phản ngay trong bộ kinh đó. 


Nhờ kết hợp những nhân duyên đó, chúng 
ta nhận thấy rằng đức Phật vốn là vị đạo sư 
đáng tin cậy và trong kinh điển không có sự 
mâu thuẫn. Kế đến, quý vị có thể chấp nhận sự 
chứng thực của đức Phật về những đề tài được 
đưa ra. 


Hỏi: Làm sao dạy hạnh nhẫn nhục cho con 
cái? Khi chúng sân hận, phải đối phó ra sao? 


Đáp: Về câu hỏi thứ nhất, thật khó lòng dùng 
lời giải thích cho trẻ em về giá trị và tầm quan 
trọng của hạnh nhẫn nhục. Điểm thiết yếu nơi 
đây là phải làm gương tốt cho con cái. Nếu quý 
vị thường cáu kỉnh với sự trêu chọc nhỏ nhặt, 


Trị Tâm Sân Hận 25 





nhưng lại dạy con cái: 'Con phải nhẫn nhục, vì 
nhẫn nhục rất quan trọng", thì lời này hoàn toàn 
mất hiệu quả. 

Về câu hỏi thứ hai, điều này đối với tôi thật 
khó nói. Tuy nhiên, nhiều lý lẽ tổng quát được 
trình bày trong quyển luận này có thể chỉ dẫn 
quý vị làm thế nào để ứng dụng và phát triển 
hạnh nhẫn nhục ngay trong những hoàn cảnh 
đó. 

Hỏi: Có thể dùng phương pháp nào để giảm 
bớt sân hận khi nó vừa phát sanh chăng? 

Đáp: Điều cần thiết nơi đây là phải xem xét 
hoàn cảnh và nhân duyên đưa đến sự phát 
sanh sân hận trong khoảnh khắc đó, rồi theo đó 
mà phản ứng và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, 
điều này cũng liên hệ đến cách tu của cá nhân 
trong cuộc sống hằng ngày (sẽ bàn đến đề mục 
này vào phần cuối của quyên sách). 


Hỏi: Nếu không có hình thức cực đoan của 
nhẫn nhục như mềm dẻo, làm sao Bồ Tát phản 
kháng mạnh mẽ? 

Đáp: Có sự hiểu lầm đôi chút về định nghĩa 
của Bồ Tát. Chớ có ý niệm rằng Bồ Tát là 
người rất yếu kém. Thật ra, có thể xem Bồ Tát 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 26 





như người rất can cường. Đối với chí huớng, 
chư Bồ Tát rất cứng rắn và kiên quyết. Trong 
cuộc sống, nếu có người không nhẫn nỗi khi bị 
dẫm chân và bị khinh bỉ, mà họ luôn phản ứng 
cứng rắn ngay lập tức, chúng ta xem họ như 
những người có bản tánh can cường. Nếu như 
thế, chư Bồ Tát phát nguyện quyết chí rằng sẽ 
đương đầu với những tâm niệm xấu xa của 
chúng sanh. Điều này dường như hơi tự phụ, 
nhưng dĩ nhiên vốn dựa vào lý lẽ đúng đắn. 
Loại can đảm này có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng 
không theo hướng xấu xa. 


Nếu đọc những bài phát nguyện của chư Bồ 
Tát như chương 'Hồi Hướng' thứ mười của 
quyển Nhập Bồ Tát Hạnh Luận, chúng ta nhận 
thấy chư Bồ Tát có nhiều lời nguyện và quan 
điểm sống mà trong thực tế khó lòng hiểu rõ. Vì 
vậy, tôi xem các ngài như những dũng sĩ can 
cường dũng mãnh, mà không hèn yếu. Chắc 
chắn, các ngài có khả năng dùng lực phản 
kháng quyết liệt khi cần. 

Hỏi: Khi chúng ta hồi hướng công đức lành 
nhờ sự tu hành xa xưa, tâm sân hận hiện thời 
có hủy hoại những công đức đó chăng? 


Đáp: Nếu việc hồi hướng của quý vị được 


Trị Tâm Sân Hận 27 





ước nguyện chứng đắc giải thoát hay tâm Bồ 
Đề, tâm lợi tha, trí huệ thấu suốt tánh Không 
của muôn pháp hỗ trợ mạnh mẽ, thì dĩ nhiên 
công đức đó sẽ vượt ngoài phạm vi bị hủy hoại 
và sẽ được bảo vệ. 


Hồi hướng công đức là pháp môn quan 
trọng của đạo Phật. Trong quyển Hiện Quán 
Trang Nghiêm Luận, khi trình bày về cách thức 
hồi hướng chân thật, ngài Di Lặc bàn về tầm 
quan trọng của tâm Bồ Đề kiên cố. Khi hồi 
hướng công đức, quý vị phải có tâm Bồ Đề kiên 
cố, vì hành hạnh đó để mang lại lợi ích cho 
chúng sanh. Ngoài ra, khi hồi hướng công đức, 
quý vị phải có sự nhận thức rõ ràng về tánh 
Không của các pháp hay tánh chất huyễn hóa 
của chúng. Một khi đã hồi hướng, thì công đức 
đó được 'Ấn chứng' qua sự nhận thức rằng 
công đức đó vốn có bản chất của tánh Không; 
hạnh hồi hướng và đối tượng của hạnh đó cũng 
có bản chất của tánh Không. Điều này được gọi 
là ba pháp ấn'. Vì thế, nhờ những hạnh đó mà 
quý vị giữ gìn được công đức. 


Để việc tu hành được hữu hiệu và kiên có, 
chú tâm vào một góc độ của việc hành trì cũng 
chưa đủ. Điều thiết yếu là phải có nhiều nhân 
duyên hỗ trợ như trí huệ, hồi hướng, v.v... Khi 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 


28 





tu theo Đại Thừa, điều này đặc biệt rất đúng. 


Trị Tâm Sân Hận 29 





Ngày thứ nhất. Buôi thứ hai. 


Khi bàn về tình bạn, nói chung chúng ta 
phân biệt hai loại. Tình bạn dựa vào sự giàu 
sang, thế lực, quyền uy, v.v... chẳng phải là tình 
bạn chân thật. Trong những trường hợp đó, 
tình bạn được duy trì nếu nền tảng như sự giàu 
sang, thế lực, vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên, một 
khi những nền tảng đó tan mát, tình bạn sẽ bắt 
đầu phai dần. 


Nguợc lại, tình bạn chân thật dựa vào tình 
người chân thật hay cảm giác thân thiết nhờ 
qua lại chia xẻ. Tôi gọi đây là tình bạn chân thật 
vì dẫu sự giàu sang, quyền thế, danh vọng của 
cá nhân có tăng hay giảm, chúng không ảnh 
hưởng đến tình bạn đó. Yếu tố duy trì tình bạn 
đó là hai người có thiện ý và cảm thông lẫn 
nhau hay chăng. Nếu thiếu điều đó, thì sẽ 
không thể duy trì được tình bạn. 


4. Vị thầy có tâm sân hận sẽ gặp sự đe dọa 
bị giết bởi những người vốn có tài sản và hạnh 
phúc dựa vào lòng từ bi của vị đó. 

5. Vì việc này, bạn bè và quyến thuộc thất 
vọng; dù được bố thí, nhưng họ sẽ không tin 
tôi. Tóm lại, không ai sống hạnh phúc với sân 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 30 





hận. 


6. Kẻ thù sân hận tạo khổ đau như thế. Tuy 
nhiên, bất cứ ai tinh tấn điều phục sân hận, sẽ 
tìm được niềm hạnh phúc trong hiện tại và mai 
sau. 


Bài kệ thứ sáu trình bày giá trị và sự lợi lạc 
của hạnh nhẫn nhục. Càng quán chiếu rõ về 
hậu quả tai hại của sân hận cùng hiệu quả ích 
lợi của hạnh nhẫn nhục, chúng ta càng có khả 
năng phát triển sự nhận thức tinh tường về 
chúng, và càng cẩn thận tránh xa tâm sân hận 
đó. Nhờ thế, chúng ta sẽ phát triển duyên lành 
với hạnh nhẫn nhục. Điều này sẽ có ý nghĩa tác 
động mạnh mẽ vào tâm niệm. Niềm hăng hái 
hỗ trợ khả năng nhẫn nhục của cá nhân sẽ tăng 
trưởng cũng như việc thực hành hạnh nhẫn 
nhục cũng tăng gia. 


Một khi đã phát triển mức độ tu hành tinh tấn 
mãnh liệt, chúng ta phải thực sự hành trì để hỗ 
trợ hạnh nhẫn nhục. Cách nên làm là trước 
nhất phải tìm xem nhân duyên phát sanh sân 
hận. Điều này phù hợp với giải pháp chung của 
đạo Phật về việc đối phó với những vấn đề và 
hoàn cảnh khó khăn. 


Điển hình, đạo Phật chấp nhận luật nhân 


Trị Tâm Sân Hận 31 





quả như định luật tự nhiên; khi trực diện với 
hiện thực, chúng ta phải theo luật nhân quả. Ví 
dụ, trong kinh nghiệm sống hằng ngày, nếu có 
điều gì mà chúng ta không muốn nó phát sanh, 
cách hay nhất là chúng ta phải chắc chắn ngăn 
ngừa nhân duyên phát sanh ra nó. Cũng vậy, 
nếu muốn được điều gì, điều lô gích phải làm là 
tạo và tích lũy nhân duyên để nó phát sanh. 

Đối với tâm niệm và kinh nghiệm cũng như 
thế. Nếu muốn có một kinh nghiệm đặc thù, 
chúng ta phải tạo nhân lành để giúp nó phát 
sanh. Nếu không muốn gặp khổ, phải đảm bảo 
rằng nhân duyên sanh khổ không còn. 


Nhận thức đúng đắn về luật nhân quả rất 
quan trọng. Đã phát nguyện giảm bớt và điều 
phục sân hận, rồi đứng đó cầu mong nó không 
phát sanh hay tiêu mất, thì điều này sẽ không 
bao giờ xảy ra. Ngoài ra, nếu cố vùng vẫy đôi 
chút khi sân hận đã phát sanh, thì dường như 
chẳng có hiệu quả nhiều cho lắm, vì ngay lúc 
đó tâm đã bị lửa sân khống chế. Khi đó, nếu cố 
ngăn ngừa sân hận phát sanh là điều ngu si, vì 
đã không thể tự kềm chế. 


Thế nên, cách hay nhất là đầu tiên phải 
nhận ra những nhân duyên châm ngòi lửa sân. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 32 





7. Đã biết nhiên liệu của tâm buồn bã; tâm 
đó cản trở những gì tôi mong ước, và làm 
những gì tôi chẳng muốn; lửa sân bốc cháy rồi 
thiêu đốt tôi. 

Bài kệ này thuyết rằng yếu tố cung cấp 
nhiên liệu cho sân hận là tâm niệm buồn bã 
(theo cách diễn dịch này). Tuy nhiên, tôi thiết 
nghĩ chữ 'bất mãn hay chẳng thỏa mãn' hay 
hơn. Cảm giác bực bội bất mãn hay bắt như ý 
vốn là nhiên liệu châm ngòi sân hận. Nên cố 
gắng tìm cách ngăn ngừa nhiên liệu bất mãn 
phát sanh. Nói chung, tâm bất mãn hay buồn 
bã phát sanh khi chúng ta cảm thấy chính mình, 
hay người thân yêu, hoặc bạn bè thân thiết bị 
đối xử bất công hoặc bị đe dọa. Cũng vậy, khi 
bị ai cản trở bước đường thành công, chúng ta 
cảm thấy bị chà đạp, nên mới tức giận. Vì thế, 
giải pháp nơi đây là nhìn suốt cội gốc, nhận 
định rõ nhân duyên chẳng chịt và vòng xích lẫn 
quân, bộc phát qua tâm tình vọng động như 
sân hận. Điều lý tưởng là phải ngừa lửa sân từ 
lúc đầu, chứ không đợi đến khi nó đã bốc cháy. 
Ví dụ, nếu muốn chặn một dòng sông, cách hay 
nhất là tới đầu nguồn rồi làm những việc cần 
thiết, như chuyển hướng chảy của nó, v.v... 


8. Do đó, tôi phải bỏ hết nhiên liệu của kẻ 


Trị Tâm Sân Hận 33 





thù này, vì nó chỉ có tác dụng gây hại. 

Nơi đây, 'kẻ thù' chính là nội thù truyền kiếp: 
Sân hận; không những hủy hoại tâm an lạc 
thanh thản trong hiện thời, nó còn ném chúng 
ta vào cảnh giới mê làm, hoàn cảnh phức tạp, 
vân đề rắc rồi. 

Thế nên, gây tổn hại, hủy diệt chúng ta trong 
hiện tại và tương lai là chức năng duy nhất của 
lửa sân, kẻ nội thù. 

Nó khác với kẻ thù bình thường. Dù người 
mà chúng ta xem như kẻ thù có thể làm những 
việc gây tổn hại cho chúng ta, nhưng ít ra họ 
cũng có nhiều công việc khác như ăn uống, ngủ 
nghỉ, nên không thể dùng hết hai mươi bốn giờ 
để tính toán hãm hại chúng ta. Ngược lại, sân 
hận không có chức năng hay mục đích nào 
khác hơn là hủy diệt chúng ta. Nhận ra điểm 
này, hành giả chúng ta phải phát tâm không 
bao giờ để cho kẻ thù sân hận có cơ may phát 
sanh. 


Điều có thể xảy ra là lúc đương đầu với sân 
hận, chúng ta có thể suy nghĩ: 'Sân hận vốn là 
một phần của tâm niệm. Tại sao phải đối phó 
nó?' Nơi đây, nên biết tâm niệm con người 
không những phức tạp mà còn rất tinh xảo. Nó 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 34 





có khả năng tìm nhiều cách để đương đ?u với 
những hoàn cảnh khó khăn, cũng như chấp 
nhận những quan điểm khác nhau. 


Ví dụ, trong quyền Hiện Quán Trang Nghiêm 
Luận có một phần dạy cách thiền quán liên hệ 
đặc biệt với Thánh Đế thứ nhất của Tứ Diệu 
Đề, tức là Khổ Đế; trong đó dạy chúng ta quán 
sát thân thể này như kẻ thù, rồi đối thoại với nó. 
Cũng vậy, trong phạm vi tu tâm Bồ Đề hỗ trợ 
tâm niệm lợi tha, có một loại thiền quán đối 
thoại với tâm ích kỷ; nghĩa là sự đối thoại giữa 
bản ngã hiện thân bằng tâm ích kỷ và hành giả 
chính mình. Giống như thế, dù sân hận là một 
phần của tâm niệm, nhưng chúng ta có thể cố 
xem nó như đối tượng cần phải trực diện. 


Ngoài ra, trong kinh nghiệm sống hằng 
ngày, chúng ta thường thấy mình đứng trong 
hoàn cảnh tự trách móc. Chúng ta bảo: 'Ô ! Vào 
ngày này ngày nọ, tôi tự đánh mắt nhuệ khí". Kế 
đến, chúng ta cảm thấy tức giận chính mình. 
Trong thực tế, chẳng có hai bản ngã khác biệt, 
mà chỉ là dòng chuyển biến tâm thức của một 
cá nhân. Tuy nhiên, tự phê bình dường như 
đúng đắn. Nơi đó cũng có sự đối thoại. Đây là 
điều mà tất cả chúng ta đều biết rõ xuyên qua 
kinh nghiệm cá nhân. Dù trong hiện thực chỉ có 


Trị Tâm Sân Hận 35 





một cá nhân với dòng tâm thức chuyển biến 
liên tục, nhưng nơi đó lại có hai quan điểm khác 
nhau. Khi bảo: 'Tôi sai lầm' và 'Điều này chẳng 
đúng”, thì chúng ta tự phê bình. Bản ngã làm 
việc phê bình hành sự theo quan điểm của một 
thực thể khác biệt; bản ngã bị phê bình là một 
thực thể đứng về quan điểm thể nghiệm sự 
kiện nào đó. Vì vậy, chúng ta thấy rằng mối liên 
hệ giữa bản ngã và bản ngã có thể xảy ra. 

Điều lý thú nơi đây là nên quán chiếu về 
nhiều khía cạnh đa dạng của đặc tính cá nhân. 
Chúng ta hãy lấy ví dụ về một tăng sĩ Tây Tạng. 
Cá nhân đó có cảm giác đặc tánh cá thể từ 
quan điểm làm tăng sĩ: 'Tôi là tăng sĩ. Kế đến, 
họ cũng có thể có thêm một giai tầng đặc tính 
cá thể chẳng dựa nhiều về việc xem mình như 
tăng sĩ, mà dựa vào nguồn gốc chủng tộc, tức 
là người Tây Tạng. Do đó, họ có thể bảo: 'Tôi là 
người Tây Tạng'. Kế tiếp, tại một giai tầng khác, 
họ cũng có thể có thêm một đặc tính cá thể 
khác; nơi đó việc làm tăng sĩ và người Tây 
Tạng có thể không đóng vai trò quan trọng. Họ 
có thể nghĩ: 'Tôi là một con ngườï. Vì vậy, 
chúng ta thấy được nhiều quan điểm khác nhau 
ngay trong đặc tính của mỗi cá nhân. Điều này 
biểu lộ rằng theo khái niệm, khi gieo duyên với 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 36 





việc gì, chúng ta có khả năng nhìn một hiện 
tượng từ nhiều góc độ khác nhau, nhưng thông 
thường chúng ta thật rất chọn lọc. Chúng ta chú 
trọng vào một góc độ và khía cạnh đặc biệt của 
hiện tượng đó cùng chấp nhận một quan điểm 
đặc biệt nào đó. 

9. Bất cứ điều gì xảy đến, tôi sẽ không để 
chúng quấy nhiễu tâm an lạc; vì nếu để tâm 
buồn bã, tôi sẽ không đạt thành tựu những gì 
mong muốn và công đức sẽ giảm dần. 

Bài kệ này biểu lộ rằng hành giả tu nhẫn 
nhục chúng ta phải phát nguyện 'dù có điều gì 
xảy đến, tôi cũng không để chúng quấy nhiễu 
tâm an lạc'. 


Tâm an lạc tức là tâm tịch tính thanh thản 
ngược với tâm bất mãn buồn bã. Lý do tại sao 
phát nguyện chẳng bao giờ để tâm an lạc bị 
quấy động, vì nếu bất mãn hay buồn bã, chúng 
ta sẽ không thể đạt thành tựu những gì mong 
muốn. Do đó, buồn bã là điều vô ích và tai hại, 
vì nếu đánh mất tâm an lạc, lửa sân sẽ nổi 
bừng, khiến giảm bớt công đức. 

10. Tại sao phải buồn vì điều gì, nếu điều đó 
có thể thay đổi? Nếu không thể thay đổi hoàn 
cảnh, buồn bã về việc đó có ích gì? 


Trị Tâm Sân Hận 3/7 





Nơi đây, ngài Tịch Thiên đưa ra một lý do 
khác để tránh tâm niệm buồn bã; nếu có thể 
thay đổi hoàn cảnh hay bản chất của vấn đề, thì 
không cần bực mình hay buồn bã về việc đó. 
Ngược lại, nếu không thể thay đổi hay chẳng có 
khả năng giải quyết vấn đề khó khăn đó, thì 
bực mình hay buồn bã cũng vô ích. 

Trong bài kệ thứ muời một, ngài Tịch Thiên 
xác định yếu tố thường phát sanh cảm giác bất 
mãn và tâm buồn bã. 

11. Vì cá nhân và bạn bè thân thuộc, tôi 
không muốn khổ đau, không được cung kính, 
không muốn nghe lời thô lỗ, và bất cứ điều gì 
vô vị. Tuy nhiên, đối với kẻ thù thì ngược lại. 

Điều này giải thích về tám pháp thế gian [ii]. 
Nói chung, tâm phàm phu vui khi gặp thuận 
cảnh, và buồn khi gặp nghịch cảnh. Chúng ta 
cảm thấy vui khi được khen, và buồn khi bị 
mắng chửi hay nói xấu. Cũng vậy, chúng ta 
cảm thấy sung sướng khi được vật chất như ý, 
và buồn khi không được chúng. Chúng ta cũng 
cảm thấy hãnh diện khi được nỗi tiếng và buồn 
khi bị tiếng xấu. Liên quan đến tám pháp thế 
gian, như cá nhân, chúng ta cũng có cảm giác 
tương tự khi những việc này xảy đến với bạn 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 38 





bè thân thuộc. 

Tuy nhiên, đối với kẻ thù của chúng ta thì 
điều này không thể xảy ra. Nghĩa là, chúng ta 
tự nhiên cảm thấy buồn khổ khi kẻ thù thành 
công hay nổi danh trong đời và mừng khi vận 
may hay danh tiếng của họ bị sa sút. 


Điều này chứng tỏ rằng chúng ta có xu 
hướng tự nhiên không thích khổ đau, buồn bã, 
và vân đề rắc rối, mà chỉ mong cầu hạnh phúc 
an lạc. Vì có liên quan đến khuynh hướng tự 
nhiên phát khởi tâm bắt mãn buồn bã, nên ngài 
Tịch Thiên nhắn mạnh rằng phải cần thay đổi 
cách nhìn về khổ đau. Khổ đau có thể không tệ 
hại như chúng ta thường suy nghĩ. 


Do đó, điều quan trọng là phải hiểu rõ quan 
điểm căn bản của đạo Phật đối với toàn bộ câu 
hỏi về khổ đau. Trong những lần thuyết giảng 
cho đại chúng, giáo pháp đầu tiên mà đức Phật 
thuyết giảng là Tứ Diệu Đế; nó được bắt đầu 
bằng Khổ Đề (chân lý khổ đau). Trong đó, đức 
Phật nhắn mạnh rất nhiều về việc nhận ra bản 
chất khổ đau của vòng luân hồi. Lý do tại sao 
việc quán chiếu về bản chất khổ đau rất quan 
trọng, bởi vì có cách khác thoát khỏi điều đó, 
tức là có khả năng giải thoát khỏi khổ đau. Mặt 


Trị Tâm Sân Hận 39 





khác, nếu không có hy vọng và không có khả 
năng thoát khỏi khổ đau, quán chiếu về khổ đau 
sẽ là hình thức suy nghĩ bịnh hoạn vì nó hoàn 
toàn tiêu cực. 


Nơi đây, ngài Tịch Thiên sách tấn chúng ta: 
Nếu muốn thoát khỏi những nỗi khổ cùng cực 
trong tương lai, nên chấp nhận vài quan điểm 
để có khả năng chịu khổ trong hiện tại, vì mục 
đích cao thượng. 


12. Vui rất ít, nhưng khổ lại nhiều. Chẳng có 
khổ đau thì không có hạnh xả ly. Do đó, tâm 
niệm ngươi phải kiên cố. 

Chúng ta nhận thấy rằng có nhiều nhân 
duyên gây đau khổ trong cuộc đời, nhưng nhân 
duyên tạo hạnh phúc sung sướng lại hiếm hoi. 
Dù muốn hay không muốn, khổ đau là sự thật 
tự nhiên của cuộc sống, nên phải giữ mình 
hành hạnh nhẫn nhục để chịu đựng chúng 
nhiều hơn. Chúng ta cũng nên giữ tư thế hỗ trợ 
hạnh nhẫn nhục để tâm tư không bị khổ quấy 
rầy. Nếu không thì cuộc đời chúng ta sẽ bị khốn 
cùng. Điển hình, khi thấy ác mộng, chúng ta 
dường như cảm thấy nó mãi mãi xảy ra vĩnh 
viễn. Cũng vậy, nếu không có tâm nhẫn chịu 
khổ đau, cuộc đời của chúng ta sẽ càng thống 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 40 





khổ. 


Ví dụ, nếu ai xuất thân từ hoàn cảnh sung 
sướng, đầy đủ vật chất, họ có thể bị hư hỏng; 
thông thường, khả năng chịu đựng khó khăn 
của họ rất yếu kém. Họ cũng không thể giải 
quyết được ngay cả vấn đề nhỏ nhặt. Cố bào 
huynh của tôi (Lobsang Samten) sống nhiều 
năm ở Mỹ; có lần ông ta bảo tôi rằng nếu bị cúp 
điện trong thời gian dài, thì có thể có nhiều 
người bị chết đói, vì con người chịu lệ thuộc 
quá nhiều vào điện. Nào là tủ lạnh, máy đông 
lạnh, đồ nấu ăn bằng điện, v.v...; tiện nghi của 
cuộc sống quá tiến bộ. Trong nhiều tòa cao ốc 
ở các thành phố, có những hệ thống thang 
máy. Nếu không có điện thì chúng ngừng hoạt 
động. Những người ở các tầng lầu cao phải tự 
chuẩn bị hành thiền dài lâu; hoặc giả nếu là 
mùa đông, họ có thể bị chết cóng. 


'Nếu không có khổ đau thì nào có hạnh xả 
ly! Do đó, tâm niệm ngươi phải kiên trì'. 


Câu này khuyên chúng ta rằng quán chiếu 
về khổ đau rất quan trọng, và mang lại lợi ích 
lớn lao. Quán chiếu về khổ đau có ý nghĩa lớn 
lao vì nhờ nhận ra tánh chất khổ đau, chúng ta 
mới phát tâm xả ly chân chánh, tức là chân thật 


Trị Tâm Sân Hận 41 





phát nguyện tìm cách thoát khỏi sự trói buộc 
đó. 

Điển hình, hành giả Phật tử phải quán chiếu 
rõ ràng về lẽ khổ và bất như ý trong hiện đời. 
Vẫn còn chịu nghiệp lực và phiền não chỉ phối, 
chúng ta vẫn còn sống trong cảnh khổ đau và 
bất như ý. Chúng ta cảm nhận rõ ràng về khổ 
đau như đau nhức, khó khăn, bịnh tật, v.v... 
như những triệu chứng kỳ lạ về tánh chất bắt 
như ý căn bản của cuộc sống. Chúng giống 
như thiện tri thức nhắc nhở chúng ta về tánh 
chất căn bản này. 


Thỉnh thoảng gặp những hành giả than 
phiền về những việc khó khăn, đau nhức, khổ 
đau, v.v... tôi nói đùa rằng chúng ta phải biết ơn 
chúng vì bàn về lý tưởng, chúng ta được những 
kinh nghiệm thực chứng dựa vào thiền quán về 
khổ đau. Vì chưa đạt được kinh nghiệm đó, 
thân thể bảo rằng chúng ta đang sống trong 
cuộc đời có bản chất bất như ý. Vì vậy, chúng 
ta phải tri œn những nỗi đau đớn khổ nhọc. 


13. Nếu những ai tu khổ hạnh và những 
người Karnapa chịu đau đớn vì cắt xén và thiêu 
đốt vô lý do, thì vì mục tiêu giải thoát tại sao tôi 
không có lòng can đảm? 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 42 





Nếu có người sẵn sàng chịu đựng khổ nhọc, 
đau đớn, khó khăn để đạt những mục đích tạm 
thời, thì tại sao tôi không thể nhẫn chịu những 
nỗi khổ cần thiết trên bước đường tu đạo giải 
thoát? Chúng ta có thể tìm thấy lời dạy này 
trong nhiều kinh điển khác nhau: Cách tu hành 
của bậc trí giả là xả bỏ mục đích nhỏ nhặt để 
đạt đến mục đích cao thượng, chứ không hành 
ngược lại. Người Tây Tạng có câu rằng xả bỏ 
một trăm để được một ngàn. Chúng ta có thể 
nghĩ rằng phải hy sinh những việc nhỏ cho mục 
đích cao thượng là điều đúng đắn, nhưng vẫn 
nghi ngờ có khả năng làm được việc đó hay 
chăng, nên khiến chán nản. 

Trong bài kệ thứ mười bốn, ngài Tịch Thiên 
bảo rằng chớ nản lòng vì nếu thường xuyên 
làm quen và tu tập thì sẽ dễ dàng chấp nhận 
bất cứ hạnh gì. 


14. Nhờ thường làm quen, chẳng có điều gì 
không trở nên dễ dàng. Do đó, nhờ quen với 
những sự tổn hại nhỏ nhặt, tôi phải học cách 
kiên nhẫn chấp nhận những điều tổn hại lớn 
lao. 


Lúc đầu có thể thối chí khi gieo duyên với 
một hoạt động hay pháp môn đặc biệt. Tuy 


Trị Tâm Sân Hận 43 





nhiên, nhờ thường làm quen và nhờ gia tăng ý 
chí, có thể khiến cho việc đó được dễ dàng 
hơn. Chẳng phải việc đó dễ dàng, mà vì tâm 
niệm quen thuộc với nó hơn; nghĩa là tướng 
của các pháp thường thay đổi tùy theo tâm 
niệm. 

Trong ba bài kệ dưới đây, ngài Tịch Thiên 
đưa ra ví dụ về những loại khổ đau mà chúng 
ta có thể làm quen nhờ thường gần gũi tiếp 
xúc. 

15. Có ai chưa nêm khổ đau nhỏ nhặt như bị 
côn trùng hay rắn cắn, bị đói khát, và bị ngứa 
ngáy? 

16. Nếu không thể nhẫn được nóng lạnh, gió 
mưa, bịnh tật, trói buộc, đánh đập, thì khi bị hại 
sẽ không nhẫn nỗi. 


17. Có người vừa thấy máu của mình thì 
mạnh dạn cứng rắn. Ngược lại, có người vừa 
thấy máu đồ thì ngất xỉu. 


Nơi đây, ngài Tịch Thiên đưa ra ví dụ về hai 
loại người: Có người vừa thấy máu của mình, 
thì càng can đảm hơn. Ngược lại, có người khi 
thấy máu đổ thì ngất xỉu. Điểm khác biệt là có 
thường làm quen hay không. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 44 





18. Tùy theo tâm cứng rắn hay yếu mềm mà 
phản ứng như thế. Do đó, tôi phải xem thường 
và không để chúng gây ảnh hưởng. 


Tóm lại, đã bàn luận xong về một trong 
những cách đối phó tâm bất mãn buồn bã; nhờ 
đó mà thay đổi cách nhìn về khổ đau. Tâm 
niệm phàm phu có khuynh hướng tự nhiên 
hoàn toàn không thích khổ đau. Nhờ thường 
làm quen, nhờ biết có khả năng chuyển hóa 
tâm niệm, và nhờ quán chiếu bản chất của khổ 
đau, chúng ta giảm bớt mức độ chán ghét khổ 
đau để chấp nhận nó dễ hơn. 

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng phải có chánh kiến 
về những cách quán chiếu đó. Nơi đây, đặc biệt 
theo đạo Phật, có ít nhiều hàm ý, như cách 
trình bày về giáo lý Tứ Diệu Đế và Nhị Đế 
(thắng nghĩa đế và thế tục đế). Hàm ý chung 
bao gồm Địa, Đạo, Quả mà chúng ta đang 
hướng đến. Phải hiểu hết hàm ý đó, bằng 
không rất nguy hiểm nếu xem giải pháp đó 
dường như bịnh hoạn. Vì thế, việc ngụ ý hóa 
rất quan trọng. 

Do đó, liên quan đến nhiều khía cạnh của 
đạo Phật, việc quan trọng là phải có chánh kiến 
xem xét những vấn đề được trình bày trong 


Trị Tâm Sân Hận 45 





kinh điển. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng 
truyền thống Phật giáo Tây Tạng rất vi diệu vì 
luôn luôn nhắn mạnh về việc tu và học. 


Thiền quán. 


Lúc thiền quán, chúng ta hãy chú tâm suy 
nghiệm về bản chất khổ đau và vô thường 
(muôn pháp thường biến đổi) của cuộc sống. 
Theo đạo Phật, phải hiểu ra rằng sự vô thường 
của các pháp vận hành như bộ máy cơ khí; 
nghĩa là chúng có nhân duyên chẳng chịt với 
nhau. Khi xem xét các căn, chúng ta nhận thấy 
rằng chúng bị vô minh chỉ phối; nếu như thế thì 
nào còn chỗ trống cho niềm hạnh phúc! Đã bị 
vô minh tiêu cực chi phối thì không thể mang lại 
kết quả tích cực tốt đẹp. 


Sân hận, kẻ thù nội tại (đã bàn qua), và 
chấp trước (hay tham lam) vốn là bạn bè thân 
thiết của vô minh. Nói cách khác, vô minh như 
tổng thống hay thủ tướng, còn chấp trước và 
sân hận như hai bộ trưởng có thế lực mạnh mẽ 
nhất. Kết hợp với nhau, chúng được xem là ba 
chất độc của tâm. 

Nếu sống dưới thế lực của ba độc đó, thì 
chắc chắn sẽ bất như ý. Để thiền quán về khổ 
đau, phải thẳm thấu cội gốc khổ đau để dẹp trừ 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 46 





phiền não; chớ chỉ buồn vì đau nhức; chẳng 
phải cảm thấy thất vọng vì thân thể đau đớn. 


Trước hết dùng chánh kiến để quán chiếu lẽ 
vô thường và nguyên nhân của nó, rồi xem xét 
khuyết điểm của cõi Ta Bà. 

Hỏi: Tâm lý liệu pháp của Tây Phương là 
khuyến khích bộc lộ lửa sân. Có cách bày tỏ 
lửa sân nào hay hơn nhẫn nhục chăng? Ngài 
có ý kiến gì về các nhà tâm lý học và các nhà 
cố vấn bảo: 'Hãy trút mọi sân hận ra hết? 

Đáp: Nơi đây, tôi thiết nghĩ phải hiểu rằng có 
nhiều trường hợp. Trong vài trường hợp, có 
người ghìm giữ lửa sân dựa vào những việc đã 
xảy ra trong quá khứ như bị ngược đãi, v.v... 
Bàn về việc này, người Tây Tạng có câu rằng 
nếu có gì làm ống tù và bị tắc nghẽn, hãy thổi 
nó ra, thì ống tù và sẽ sạch. Do đó, có thể dùng 
một cách giải quyết vấn đề là chỉ việc trút hết 
lòng sân hận. 

Tuy nhiên, nói chung sân hận là một vọng 
niệm; nếu không điều phục, nó có xu hướng 
tăng trưởng. Việc hay nhất là hãy lưu tâm với 
nó nhiều hơn và cần thận cố gắng giảm lửa 
sân. 


Trị Tâm Sân Hận 47 





Hỏi: Sân hận có liên quan đến sự chấp 
trước vào sự vật, chủ thuyết, lý thuyết, mà đặc 
biệt về việc nhận định cái 'Ta' như một bản ngã 
thường hằng? 


Đáp: Điều chân thật là sân hận vốn nằm 
dưới gốc chấp ngã thường hằng kiên cố. Nói 
chung, khi bàn về việc đó, phải phân biệt hai 
loại. Một định nghĩa của bản ngã là tâm ích kỷ; 
nghĩa là, xem quyền lợi cá nhân quý giá, rồi thờ 
ơ với tình cảnh chật vật của người khác. Loại 
thứ hai tin vào bản ngã thường hằng kiên có. Ở 
bước đầu, cả hai tâm niệm chấp ngã này hỗ trợ 
và tăng cường cho nhau; nghĩa là chúng gắn 
bó mật thiết với nhau. 


Tuy nhiên, nếu đặt nặng về việc tu tâm Bồ 
Đề, tức tâm nguyện thành Phật vì lợi ích của 
mọi chúng sanh, nhưng cùng lúc lại làm giảm 
khả năng lợi tha đó như chỉ để tâm chút ít về 
việc phát triển trí huệ thấu suốt chân tánh của 
hiện thực [iv], thì có thể trong vài trường hợp 
nó vẫn còn nằm ngoài phạm vi kiến thức; nghĩa 
là, sự chấp ngã dựa vào lòng ích kỷ (lạnh lùng 
với chúng sanh) có thể giảm bớt, nhưng sự 
chấp trước vào bản ngã thường hằng kiên cố 
có thể vẫn còn. Cũng vậy, nếu nhắn mạnh vào 
việc thầm thấu tánh Không nhưng chẳng chú ý 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 48 





về mặt phát tâm Bồ Đề, thì sự chấp ngã thường 
hằng kiên cố có thể yếu mềm, nhưng tâm ích 
kỷ vẫn còn. Vì vậy, ở cấp độ cao, chúng ta thấy 
rõ sự khác biệt giữa hai bản ngã đó. 

Vì vậy, điều quan trọng khi tu đạo tiến đến 
cảnh giới giác ngộ viên mãn là phải có khả 
năng kết hợp trí huệ và phương tiện. 

Tôi thiết nghĩ câu hỏi này cũng liên quan đến 
lập trường căn bản của đạo Phật; do chấp 
trước và sân hận vốn nằm sâu trong vô minh và 
tà kiến về chân tánh (bản chất của hiện thực), 
nên đối chất sân hận và chấp trước được xem 
rất giới hạn, vì chỉ hợp với căn tánh nào đó thôi. 
Ngược lại, đối chất vô minh hay tà kiến vốn phổ 
cập hơn vì nó cũng làm đối chất cho sân hận và 
chấp trước (vì chúng nằm sâu trong vô minh). 


Cũng vậy, trong đạo Phật, khi bàn về sự 
chấp ngã, quan trọng phải nhớ rằng có cấp độ 
khác nhau. Có vài loại bản ngã cần phải gia 
tăng cường. Ví dụ, để kiên quyết hướng về quả 
vị Phật vì lợi ích chúng sanh, cần có niềm tự tín 
kiên cố, dựa vào thệ nguyện và lòng can đảm; 
điều này cần có ý thức bản ngã [v] mạnh mẽ. 
Nếu không thì chúng ta sẽ không thể phát triển 
niềm tự tín và lòng can đảm để kiên quyết 


Trị Tâm Sân Hận 49 





hướng về mục đích này. Hơn nữa, thuyết Phật 
tánh mang lại nhiều sự khích lệ và niềm tự tin, 
vì chúng ta nhận ra rằng tiềm năng Phật tánh 
nằm sẵn trong tâm; điều này sẽ cho phép 
chúng ta chứng đạo giác ngộ viên mãn mà 
mình đang hướng về. Tuy nhiên, có những sự 
chấp ngã khác; chúng nằm sâu trong niềm tin 
vào một thực thể thường hằng kiên cố được gọi 
là cái 'Ta' hay 'bản ngã'. Cần phải thay đổi tà 
kiến chấp ngã này. 

Cũng vậy, về tà kiến chấp ngã, chúng ta 
thấy có nhiều cấp độ đa dạng và nhiều hình 
thức thô thiển, như có niềm tin ngây ngô về một 
bản ngã thường hằng bất biến. Nếu đi xa hơn 
nữa, chúng ta nhận thấy có niềm tin về một 
đắng độc lập đặc biệt có chân thể (bản chất 
hiện thực) và địa vị. Một lần nữa, đó là tà kiến. 


Một loại tà kiến chấp ngã kiên cố liên quan 
đến xu hướng lạnh lùng với tình cảnh khốn khổ 
của người khác. Cũng vậy, phải nên xả bỏ và 
điều phục sự chấp ngã đó. Vì vậy, chúng ta 
phải nhạy bén khi dùng chữ 'bản ngã' và 'cái 
Ta' trong phạm trù Phật pháp; chớ chấp nhận 
lập trường hoàn toàn trắng và đen, bảo: 'Đây là 
hướng ra, và đây là hướng vào. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 50 





Hỏi: Vai trò của các Bổn Tôn phẫn nộ ra 
sao? 

Đáp: Điều này khó lòng giải thích. Tôi thiết 
nghĩ triết lý căn bản là tâm tình con người như 
sân hận thường hiện hành như một động lực 
thúc đây hành động nhanh nhẹn. Triết lý ẩn 
tàng sau quan niệm về các Bổn Tôn phẫn nộ là 
một điểm độc đắc đối với tâm tình như sân hận 
hay những phiền não khác, vì chúng là một trợ 
lực; khi có tâm tình đó, nó hỗ trợ cá nhân hành 
sự nhanh nhẹn; đây là yếu tố tác động rất mạnh 
mẽ. Liên quan về điểm này, phải hiểu rõ về việc 
tu hành dựa vào các Bổn Tôn phẫn nộ. 

Một điểm khác chúng ta cần hiểu rõ là lập 
trường căn bản của đạo Phật đối với cái gọi là 
'Phiền não'. Theo quan điểm Tiểu Thừa, vì mục 
đích cứu cánh là tự giải thoát khỏi cõi Ta Bà, 
phải xả bỏ mọi nghiệp xấu của thân khẩu ý mà 
không có trường hợp ngoại lệ gì được chấp 
nhận, nhưng không đề cập việc phát tâm Bồ 
Đề. 

Tuy nhiên, trong kinh điển Đại Thừa, có vài 
trường hợp ngoại lệ liên quan đến nghiệp xấu 
của thân và khẩu, vì mục đích chủ yếu của 
hành giả Bồ Tát là phục vụ tha nhân. Mặt khác, 


Trị Tâm Sân Hận 51 





đối với tâm niệm xấu, không được ngoại lệ, vì 
nó hoàn toàn vô ích. Về hành giả Bồ Tát, nếu 
đứng trong tình thế phải làm lợi ích cho một 
cộng đồng lớn hay nhiều chúng sanh, thì được 
phép dùng sự chấp trước; nghĩa là không chấp 
nhiều về đường đạo, mà chỉ làm trợ duyên cho 
việc tu đạo để tiến đến mục đích cứu giúp 
người khác. Tuy thế, trong Kinh Thừa (Hiển 
giáo), Bồ Tát không được phép khởi tâm sân 
hận. 


Phật giáo Mật Thừa bao gồm những pháp 
môn thiền quán độc đắc về tánh Không dựa 
vào Bổn Tôn Du Già; trong tiến trình thiền quán, 
hành giả xả bỏ tri kiến khái niệm phàm phu và 
cố chấp nhận một đặc tính thánh thiện viên 
mãn. Dựa vào nền tảng đó, trong trường hợp 
ngoại lệ được phép dùng nóng giận; trong 
phạm vi này, các Bổn Tôn phẫn nộ được xử 
dụng vào thiền quán Mật-tích. 


Khi dùng trợ lực nóng giận cho việc lợi tha, 
điều tự nhiên là dễ quán tưởng các Bổn Tôn 
phẫn nộ hơn là quán tưởng các Bồn Tôn hiền 
hòa. 


Hỏi: Nếu không có linh hồn, thực chất của 
dòng tâm thức luân chuyền từ đời này sang đời 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 52 





khác là gì? Làm sao tâm thức đó trở thành một 
thật thể riêng biệt? 


Đáp: Một lần nữa, điều này tùy thuộc rất 
nhiều vào sự hiểu biết về danh từ 'Linh hồn'. 
Nếu hiểu danh từ 'Linh hồn' như một dòng biến 
chuyên của cá thể từ giây phút này sang giây 
phút khác và từ đời này sang đời khác, thì có 
thể bảo rằng đạo Phật cũng chấp nhận khái 
niệm về linh hồn; nghĩa là có một dòng tâm 
thức chuyển biến. Theo quan điểm này, việc 
bàn luận về có linh hồn hay chăng chỉ có ý 
nghĩa trên danh từ. Tuy nhiên, đối với giáo lý vô 
ngã hay 'phi linh hồn' của đạo Phật, phải hiểu 
rằng không có bản ngã hay 'linh hồn' thường 
hằng bắt biến; nghĩa là đạo Phật phủ nhận 'Linh 
hồn' đó. 

Đạo Phật không phủ nhận dòng tâm thức 
chuyển biến liên tục. Vì lý do này, chúng ta 
nhận thấy vài học giả Tây Tạng như ngài Nhân 
Đạt Ngõa (Rendawa) thuộc phái Tát Ca (Sakya) 
chấp nhận có bản ngã hay linh hồn (tiếng Tây 
Tạng là 'kangsak ki dak'). Tuy vậy, cũng đồng 
chữ đó, nhiều học giả khác lại phủ nhận chữ 
'Bản ngã', cái 'Ta', thực thê ấy. 


Đối với tánh chất bản ngã chân thật là gì và 


Trị Tâm Sân Hận 53 





thực thể đó là gì mà liên tiếp chuyển biến từ sát 
na này đến sát na khác và từ đời này sang đời 
khác, chúng ta nhận thấy có nhiều quan điểm 
khác nhau giữa các học giả Phật giáo. Có vị cố 
gắng xác định nó trong các căn phần của thân 
và tâm. Có vị giải thích nó theo phạm vi danh 
xưng dựa vào thành phần kết cấu của thân, 
tâm, v.v... 


Chúng ta cũng nhận thấy có một bộ phái 
trong truyền thống Đại Thừa được gọi là Duy 
Thức Học. Một hệ phái của Duy Thức Học giữ 
lập luận rằng có dòng tâm thức chuyển biến 
liên tục đặc biệt được gọi là A Lại Da Thức, tức 
là ý thức chủ yếu. Lý do đưa ra điều này là vì 
các ngài cho rằng nếu có vật gì như bản ngã 
(tức là dòng tâm thức chuyển biến liên tục từ 
bao đời), thì phải tìm ra nền tảng chân thật 
đằng sau danh từ 'cái Ta' hay 'bản ngã' hoặc 
bát cứ danh xưng gì; nếu không thì chúng ta sẽ 
có khuynh hướng đi đến chủ nghĩa hư vô (biên 
kiến chấp đoạn). Tuy vậy, nếu định lập một bản 
ngã hay một tác nhân độc lập với thân và tâm, 
chúng ta sẽ có xu hướng tiến đến chủ nghĩa 
tuyệt đối (biên kiến chấp thường). Hơn nữa, 
nếu nhận định bản ngã hay cá nhân ngay trong 
dòng tâm thức, thì đây cũng là vấn đề rắc rối vì 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 54 





đạo Phật chấp nhận có những cảnh thiền vắng 
bặt tâm thức; nghĩa là không có tâm thức nào 
hiện hữu trong tâm của cá nhân đó. Do những 
vân đề ấy, bộ phái này định lập dòng tâm thức 
căn bản, chủ yếu, và riêng biệt được gọi là A 
Lại Da Thức. 


Ngoài ra, một trong những lý do mà các học 
giả Duy Thức Học cảm thấy cần phải đưa ra 
dòng tâm thức đặc biệt này là vì nếu cố gắng 
giải thích về bản ngã hay cá nhân ngay trong 
sáu thức và năm căn, thì sẽ có những vấn đề 
rắc rối như tôi đã đưa ra. Ví dụ, trong cảnh giới 
vô niệm, nơi đó không có ý thức, nên sẽ không 
có con người nào cả. Cũng vậy, đạo Phật chấp 
nhận có cảnh giới tri giác hiểu rõ tánh Không 
trực tiếp khi tâm thức được thanh tịnh hoàn 
toàn, mà không lỗi lầm tỳ vết. Lúc ấy, dù con 
người đó chưa đạt giác ngộ viên mãn, nhưng 
trong tâm thức không còn lỗi lầm nhiễm ô. Tuy 
nhiên, phải chấp nhận vài tâm thức nhiễm ô 
che chướng sự chứng đạo giác ngộ viên mãn, 
và phải hiểu nó theo phạm trù tỳ vết hay tập 
khí, v.v... Một lần nữa, vì lý do này, các học giả 
Duy Thức Học nhận thấy cần phải đưa ra nền 
tảng chủ yếu này và định nghĩa nó theo danh từ 
tâm thức vô ký; tâm thức đó chỉ có nhiệm vụ 


Trị Tâm Sân Hận 55 





chứa đựng tất cả tỳ vết đa dạng đã từng gieo 
trồng trong tâm niệm. 


Hỏi: Hậu quả chung của sân hận là những 
sự giết chóc lạnh lùng của thanh thiếu niên. Vai 
trò của xã hội trong việc đối phó những hậu quả 
sân hận như thế nào? 


Đáp: Như đã bàn trong cuộc họp báo hôm 
qua, tôi cảm thấy rằng vào những thời gian hay 
những thập niên vừa qua, chúng ta không chú 
tâm nhiều về tầm quan trọng của giá trị nhân 
bản, để rồi thêm nhiều yếu tố dẫn đến tình 
trạng xã hội hiện tại. Do đó, đưa ra một giải 
pháp đơn độc là điều vô cùng khó khăn. Điều 
cần thiết, nên kết hợp trợ lực của nhiều người 
từ nhiều quan điểm khác nhau để giải quyết 
vấn đề. Không ngờ vực, ngành giáo dục là 
nhân tố chủ yếu. Cách thức chúng ta giáo dục 
trẻ em rất quan trọng. Tôi cũng tin rằng hành vi 
của thầy, cô là những nhân tố rất quan trọng. 
Ngoài bổn phận truyền đạt kiến thức, họ cũng 
phải làm gương về đạo lý đang giảng dạy. Để 
giáo dục trẻ em, nêu gương tốt rất quan trọng. 
Bằng cách đó, giá trị lý thuyết trở nên những gì 
rất thân thương ngay trong tâm của trẻ em. Dĩ 
nhiên, các phương tiện truyền thông cũng liên 
hệ đến việc giáo dục trẻ em. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 56 





Hỏi: Chúng ta phải làm gì để giảm bớt sự chỉ 
phối của lòng tham? 

Đáp: Nếu không có tham lam thì chẳng có 
tái sanh. Để tái sanh, chúng ta cần có tham. 
Cũng như sân hận, tôi thiết nghĩ có nhiều loại 
tham tốt và xấu. Lòng tham là hình thức của 
tham dục. Tuy nhiên, nó là hình thức phóng đại 
của tham dục dựa vào sự mong muốn quá độ. 


Lực đề kháng chính của lòng tham là tâm 
biết đủ. Đối với hành giả Phật tử, có nhiều pháp 
môn chuyển hóa lòng tham như nhận thức về 
giá trị mưu cầu giải thoát khỏi khổ đau, nhận 
thức về tánh chất bất như ý của cuộc sống, 
v.v... Những cách nhìn đó giúp hành giả giảm 
bớt lòng tham. Tuy nhiên, trong phạm vi phản 
ứng tức thì về lòng tham, có cách là quán chiếu 
về sự quá độ của lòng tham; nghĩa là quán 
chiếu về những điều tổn hại gì nó sẽ gây ra và 
nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Lòng tham dẫn 
chúng ta đến tâm trạng thất vọng, chán 
chường, nhiều mê mờ, và nhiều vân đề rắc rối. 


Khi đối phó với lòng tham, một điểm rất đặc 
sắc là dẫu nó khởi từ sự mong muốn chiếm 
đoạt vật chi, nhưng nó không còn thỏa mãn khi 
đã lấy vật đó. Vì vậy, lòng tham không đáy dẫn 


Trị Tâm Sân Hận 57 





đến bao vấn đề rắc rối. Điểm thú vị về lòng 
tham là động cơ chủ yếu vốn muốn được thỏa 
mãn. Tuy vậy, như đã bàn, vừa được vật như 
ý, chúng ta vốn chưa thỏa mãn. Ngược lại, nếu 
có tâm biết đủ quyết liệt, thì có đạt mục đích 
hay không cũng chẳng thành vấn đề; dù như 
thế nào, chúng ta cũng biết đủ. 

Hỏi: Mối quan hệ giữa tâm tỉnh giác và nhẫn 
nhục, cùng mối quan hệ giữa sự nhún nhường 
và hạnh nhẫn nhục như thế nào? 


Đáp: Nói chung, bất luận hành trì pháp môn 
nào, sự tỉnh giác rất cần thiết, vì nó giúp chúng 
ta giữ sự chú tâm vào đối tượng quan sát. Để 
chuyên chú hành hạnh nhẫn nhục hay những 
hạnh khác, cần có sự tỉnh giác. 


Hạnh nhún nhường và nhẫn nhục liên quan 
mật thiết với nhau; hành hạnh nhún nhường 
nghĩa là dù có khả năng trả thù nhưng chúng ta 
lại quyết không làm, bằng không thì có thể đề 
kháng quyết liệt. Tôi gọi đó là hạnh nhún 
nhường chân thật. Khi cảm thấy bất lực hay 
không có khả năng giải quyết vấn đề, tôi không 
gọi đó là hạnh nhún nhường chân thật, vì 
không có cách gì ngoài việc bó tay. 


Cũng vậy, có nhiều loại nhẫn nhục khác 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 58 





nhau. Loại chân thật liên quan đến việc quyết 
tâm kiên nhẫn nhờ tự khắc chế. Ngược lại, khi 
bị ép buộc phải đề kháng, điều đó dường như 
yếu đuối chứ chẳng phải kiên nhẫn. Đó là 
những sự khác biệt. 


Tổng quát, kiên nhẫn cần tánh tự khắc chế: 
Nhận thức rằng có thể đề kháng bằng hành 
động hay giải pháp bạo lực, nhưng lại quyết 
không làm, chứ chẳng phải bị ai ép buộc phải 
kiên nhẫn. Hạnh nhẫn nhục của chúng tôi đối 
với người Tàu vốn là chân thật chứ không có 
vân đề gì. 

Chú Thích Của Dịch Giả 

[i Biến Đồi 

[ii] Được Chấp Nhận Có Giá Trị Thật Sự 

[ii] Tám Ngọn Gió 

[iv] Duyên Khởi, Tánh Không 

[v] Phật Tánh 


Trị Tâm Sân Hận 59 





Ngày thứ hai. Buổi thứ nhất. 


Trong kinh Ba La Đề Mộc Xoa (giới luật 
giành cho người xuất gia), đức Phật dạy rằng 
chớ làm việc xấu mà phải luôn làm những việc 
lành. Để hành được như thế, phải điều phục và 
chuyển hóa tâm niệm; đây là yếu chỉ Phật 
pháp. Tóm tắt, hành vi có lành hay xấu tùy 
thuộc vào tâm niệm có được điều phục hay 
chưa. 


Cũng vậy, kinh điển thường dạy rằng nếu 
nội tâm được điều phục và được thanh tịnh, thì 
nó sẽ dẫn đến hạnh phúc an vui. Ngược lại, nó 
sẽ mang đến khổ đau buồn bã. Tựu chung, tâm 
niệm là yếu tố quyết định. 


Tổng quát, công phu tu hành được biểu lộ 
qua những oai nghi bên ngoài như cách ăn 
mặc, an trí bàn thờ trong nhà, tụng niệm, v.v... 
Tuy vậy, chúng chỉ là thứ yếu vì kẻ tà tâm cũng 
có thể đóng kịch qua những vai đó. Ngược lại, 
tất cả công đức lành của tâm niệm vốn là phạm 
hạnh nội tại chân thật vì chúng không thể đi 
chung với những tà niệm. 


Điều phục nội tâm là yếu chỉ của sự tu hành; 
nghĩa là có điều phục nội tâm thành thục mới 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 60 





thật sự sống đời tu hành. 


Để thật sự chuyển hóa nội tâm, theo đạo 
Phật, cách thức căn bản là kết hợp trí huệ và 
phương tiện. Điển hình, chúng ta hãy bàn về 
quyển luận Nhập Bồ Tát Hạnh của ngài Tịch 
Thiên. Chương thứ chín trong quyển luận này 
trình bày về khía cạnh phát triển trí huệ; những 
chương còn lại bàn về khía cạnh phát triển 
phương tiện thiện xảo. Theo phương tiện thiện 
xảo của Đại Thừa, hạnh chủ yếu là phát tâm từ 
bi. Để hỗ trợ đức tánh từ bi, phải có khả năng 
đề kháng những chướng duyên. Trong phạm vi 
này, hạnh nhẫn nhục rất quan trọng đối với 
hành giả tu hạnh Bồ Tát. 


Theo Đại Thừa, khi tu đạo, trí huệ và 
phương tiện thiện xảo hỗ trợ cho nhau. Cũng 
vậy, lòng từ bi và hạnh nhẫn nhục tăng cường 
cho nhau. 


19. Tâm của các bậc thức giả vẫn sáng suốt 
thanh tịnh khi gặp khổ đau. Đã chống với phiền 
não, thì phải chịu bao điều tổn hại. 


20. Xem thường khổ đau và diệt trừ kẻ thù 
sân hận, v.v... mới là anh hùng chân thật. 
Ngược lại, chiến sĩ phàm phu chỉ giết những 
xác chết. 


Trị Tâm Sân Hận 61 





Hành hạnh nhẫn nhục nghĩa là khởi chiến 
với sân hận. Dù có muốn thắng trận, nhưng 
chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần vì có thể 
bại trận. Trong cuộc chiến, phải có khả năng 
kiên nhẫn gánh vác và giải quyết những vấn đề 
gian nan. Nhờ khổ tu mà chiến thắng sân hận 
mới là anh hùng chân thật. Ngược lại, nếu nhờ 
lửa sân và vọng tình thúc đây mà thắng trận, thì 
họ không phải là anh hùng chân thật. Dù có giết 
được kẻ thù, nhưng họ chỉ giết các xác chết, vì 
thân người giả tạm sớm muộn gì những kẻ thù 
đó hoặc là chết trận, hoặc là chết trong một 
ngày nào đó; nghĩa là anh hùng thế gian chỉ 
giết các xác chết, còn anh hùng chân thật là 
những vị chiến thắng sân hận. 


Với sự nỗ lực tinh tấn, phải nhất quyết đảm 
bảo có khả năng chiến thắng phiền não như 
tham lam sân hận. 


Nếu xem xét kỹ, chỉ cần nhận ra những 
phiền não đó; tiếng Tây Tạng gọi phiền não là 
'nyon mongs', nghĩa là làm phiền muộn nội 
tâm'. Nguyên từ tiếng Tây Tạng mang lại cảm 
giác rằng chúng là những vọng niệm gây phiền 
muộn cho nội tâm, hủy hoại sự an lạc. Hiển 
nhiên, nếu cần thận chú ý sự phát sanh của 
phiền não, chúng ta sẽ nhận ra bản chất của 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 62 





chúng qua xu hướng hủy hoại nội tâm an lạc. 
Tuy nhiên, điều khó khăn là chúng ta hãy xem 
coi có khả năng dùng lực đề kháng để điều 
phục hay loại trừ chúng chăng? Vấn đề này liên 
hệ trực tiếp hoàn toàn với việc chúng ta có khả 
năng chứng đắc Niết Bàn hay giải thoát khỏi cõi 
Ta Bà chăng? Đây là câu hỏi rất nghiêm chỉnh 
và khó khăn. 

Khái niệm Niết Bàn hay giải thoát được đức 
Phật nhắn mạnh trong bài pháp đầu tiên, giáo lý 
Tứ Diệu Đề. Tuy nhiên, trong lần chuyển pháp 
luân thứ hai và thứ ba, đức Phật giải thích rõ 
ràng về chúng hơn. 


Thế thì dựa vào giả thuyết hay nền tảng nào 
để chấp nhận rằng phiền não cuối cùng sẽ bị 
loại trừ khỏi tâm niệm? Theo đạo Phật, có ba lý 
do chính để tin tưởng việc này có thể xảy ra. 
Thứ nhất, tất cả vọng tưởng vốn có bản chất 
vọng động không thật. Ngược lại, tất cả lực đề 
kháng lại chúng như trí huệ, từ bi, v.v... không 
những chẳng vọng động mà còn có nền tảng 
vững chắc qua những kinh nghiệm thực tại. 

Thứ hai, nhờ tu hành, tất cả những lực đề 
kháng đó cũng có đặc tánh được gia tăng. Do 
thường làm quen, chúng ta có thể hỗ trợ tiềm 


Trị Tâm Sân Hận 63 





năng vô hạn lượng của chúng. Thế nên, khi 
tăng cường hỗ trợ cho khả năng của những lực 
đề kháng đó, chúng ta sẽ giảm thiểu hậu quả 
tác hại của vọng tưởng. 


Giả thuyết thứ ba là bản chất của chân tâm 
vốn thanh tịnh. Nói cách khác, nơi đó có ý niệm 
về Phật tánh hay chân tâm sáng soi thanh tịnh. 


Vì thế, dựa vào ba giả thuyết đó, đạo Phật 
chấp nhận rằng cứu cánh có thể loại trừ được 
tất cả phiền não vọng niệm nhờ tu hành thiền 
quán. 


Những điểm này hoàn toàn rõ ràng, nếu chú 
ý kỹ càng. Đồng thời, có vài điểm vẫn còn bí ẩn 
khúc mắt. Tuy vậy, nhờ suy luận và khảo sát, 
chúng ta có thể cảm nghiệm được tất cả mà 
không cần kinh điển có thầm quyền ấn chứng. 


Một trong những lý do có thể chấp nhận lời 
Phật dạy rất chân chánh liên quan đến những 
hiện tượng mơ hồ bí ẩn là đối với những việc 
trong thực tế, lời dạy của Ngài đã được chứng 
minh rất rõ ràng và đáng tin cậy. Điều quan 
trọng chủ yếu là hành giả xem coi có khả năng 
thoát khỏi khổ đau hay chăng? Về vấn đề này, 
Phật pháp đã được chứng minh rất hợp lý và 
đáng tin cậy. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 64 





21. Hơn nữa, khổ đau có đặc tính tốt: Nhờ 
chán chường nó, nên diệt trừ được tâm kiêu 
ngạo; những ai còn trôi lăn trong vòng luân hồi 
sẽ phát tâm từ bi và ngăn ngừa nghiệp xấu, để 
tạo công đức lành, mang lại niềm hạnh phúc. 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên bàn luận 
chỉ tiết về lợi ích của việc suy nghiệm khổ đau. 
Trước hết, Ngài dạy rằng khi quán chiếu về khổ 
đau và khi hiểu rõ đúng đắn về bản chất bất 
như ý của cuộc sống, thì tự nhiên chúng sẽ 
giúp giảm tâm cống cao ngã mạn. Ngoài ra, sự 
cảm nhận bản chất khổ đau của chúng sanh và 
cá nhân giúp phát tâm từ bi thông cảm nỗi khổ 
của tha nhân. Lại nữa, nhờ nhận thấy như thé, 
chúng ta sẽ quyết tâm ngừng tạo nghiệp xấu 
đưa đến khổ đau; niềm hăng say làm những 
hạnh lành dẫn đến hạnh phúc an lạc sẽ được 
tăng trưởng; đó là lợi ích và công đức của việc 
suy nghiệm khổ đau. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải khéo 
dùng những cách tu hành khác nhau, nhưng 
tránh đi thái quá. Ví dụ, nếu quá chấp ngã, và 
nếu khởi tâm ngã mạn vì cho rằng có tài năng 
và được thành công, thì lực đề kháng là nên 
nghĩ nhiều về khổ đau, những vấn đề của cá 
nhân, và bản chất bất như ý của cuộc đời. Điều 


Trị Tâm Sân Hận 65 





này sẽ giúp giảm thiểu ý niệm nghĩ mình cao 
thượng và đưa mình về hiện thực. 

Ngược lại, nếu do quán chiếu bản chất bất 
như ý, khổ đau v.v... của cuộc đời, mà chúng ta 
cảm thấy hoàn toàn bị bó tay, thì đó là dấu hiệu 
đi thái quá; lúc ấy, chúng ta có thể cảm thấy 
hoàn toàn thất vọng, bất lực, chán nản, rồi sẽ 
suy nghĩ: 'Ò ! Tôi không thể làm được gì, vì bất 
tài. 

Sự thái quá đó chính là một hình thức sân 
hận. Vì vậy, trong những hoàn cảnh đó, việc 
quan trọng là phải phấn chắn tinh thần qua việc 
quán chiều về sự thành tựu, sự tiền bộ tu hành, 
những phẩm hạnh tốt, v.v... để thoát khỏi tâm 
trạng thất vọng, chán nản; nghĩa là nên dùng 
những phương pháp quân bình khéo léo. 


Như ươm mầm gieo giống, vào lúc đầu, phải 
nhẹ nhàng khéo léo: Để nhiều độ âm ướt hay 
nhiều ánh nắng sẽ hại mầm cây; phải quân 
bình môi sinh để mầm cây được phát triển lành 
mạnh. Cũng vậy, phải hướng về sự phát triển 
thân tâm lành mạnh. Do đó, một lần nữa, chúng 
ta cần dùng cách khéo léo nhẹ nhàng, bằng 
không thì sẽ có nguy cơ đi thái quá. 


Điều cũng có thể xảy ra cho những ai chỉ 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 66 





chọn ra một vài đoạn kinh, rồi bảo: 'Đây là 
phương pháp của đạo Phật. 


Phải tránh khuynh hướng nhìn các cách tu 
hành của đạo Phật theo danh từ chuyên môn 
trắng và đen, giống như cách đặc biệt nào đó 
được ứng dụng phổ cập ở mọi nơi mà không 
xem xét phẩm chất. 


Nói cách khác, cách tu hành chân thật giống 
như máy quân bình điện thế. Khi điện thế tăng 
vọt, chức năng của máy quân bình điện thế là 
cung ứng dòng điện quân bình liên tục. 


22. Nếu không tức giận cội gốc khổ đau như 
tâm sân hận, thì tại sao tôi lại thù hận chúng 
sanh? Họ cũng bị chướng duyên thúc đẩy tạo 
nghiệp xấu. 


23. Dù không mong muốn, nhưng bịnh tật 
vẫn phát sanh. Cũng vậy, dù họ (chúng sanh) 
không thích, nhưng phiền não vẫn nỗi lên cuồn 
cuộn. 

24. Con người nổi giận không cưỡng được, 
không nghĩ trước rằng 'Ta sẽ tức giận'. Cũng 
vậy, cơn giận tự phát không nghĩ rằng 'Ta sẽ 
phát sanh.' 


Trong bài kệ thứ hai mươi hai, ngài Tịch 


Trị Tâm Sân Hận G7 





Thiên trình bày cách tăng trưởng hạnh nhẫn 
nhục dựa vào chánh kiến nhìn rõ thực trạng 
phức tạp của hoàn cảnh đặc biệt. Chúng ta 
thường cảm thấy rằng vì kẻ ác gây phiền não 
đau thương, nên việc tức giận kẻ đó là hoàn 
toàn hợp lý. 


Ngài Tịch Thiên đáp rằng nếu xét kỹ càng, 
có nhiều nhân duyên hữu tình và vô tình tạo ra 
cảnh đau thương. Tại sao chúng ta lại đổ lỗi 
cho những nhân duyên hữu tình như con người 
(phải chịu trách nhiệm về việc đó), mà không 
chấp về những nhân duyên vô tình (khiến phát 
sanh những việc đó)? Ví dụ, chúng ta không 
tức giận bịnh tật, dù chúng mang lại khổ đau. 


Có thể luận biện rằng điều này hoàn toàn 
khác biệt, vì trong trường hợp của những nhân 
duyên vô tình như bịnh tật, chúng không cố tình 
gây hại hay tự nguyện phát sanh. 


Ngài Tịch Thiên đáp rằng nếu như thế, thì 
khi ai đó gây tổn thương cho chúng ta, dường 
như họ không thể tự khống chế vì bị những 
nhân duyên khác như vọng niệm sân hận, v.v... 
thúc đẩy làm việc đó. Hơn nữa, tâm tình tiêu 
cực như sân hận cũng phát sanh từ nhiều nhân 
duyên khác nhau mà không cố tình tự nguyện 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 68 





phát sanh. 


Trong bài kệ hai mươi lăm và hai mươi sáu, 
Ngài tóm lược những phương pháp quán chiều 
đã được trình bày lúc trước. 


25. Tắt cả lỗi lầm và nghiệp xấu phát sanh 
từ nhiều nhân duyên: Chúng không thể tự kềm 
chê. 


26. Những nhân duyên đó không có ý kết 
hợp hay phát sanh điều gì. Sản phẩm của 
chúng hoàn toàn vô chủ đích. 


Một lần nữa, từ nhân duyên này đến nhân 
duyên khác tạo tác chuỗi dài nhân quả. Chúng 
không độc lập hay tự kềm chế. 


27. Cũng vậy, cái được gọi là Tự Tánh, Bản 
Ngã, hay bất cứ danh xưng gì, đều không cố 
tình suy nghĩ: 'Tôi sẽ sanh khởi (để gây tổn 
hại)'. 

Trong bài kệ thứ hai mươi bảy, chúng ta 
nhận thấy biện luận của ngoại đạo tà kiến vào 
thời ngài Tịch Thiên, mà đặc biệt là kiến chấp 
của hai phái Samkhya và Naiyayika. Quan điểm 
được trình bày nơi đây là không có sự vật gì tự 
chọn lựa phát sanh; chúng không đứng đơn 
độc. Để luận biện điểm này, phải dự đoán về 


Trị Tâm Sân Hận 69 





những lý lẽ của các luận sư ngoại đạo có lập 
luận rằng có vài sự vật đứng độc lập riêng rẽ. 
Có hai ví dụ điển hình; thứ nhất, lý luận về Tự 
Tánh (prakriti) của phái Samkhya. Tự Tánh đó 
được diễn dịch như cội nguồn phát sanh muôn 
pháp, vũ trụ; nó có bản chất độc lập, vĩnh hằng, 
tuyệt đối. Thứ hai, phái Naiyayika lập luận rằng 
'Bản Ngã' cũng có thế đứng độc lập, vĩnh hằng. 


28. Nếu chúng vô sanh và không thật có, thì 
dù có mong muốn gì chúng cũng phải sản sanh 
(sự tổn hại cũng không thật có). 'Bản ngã' 
không bao giờ xả bỏ ngã sở (đối tượng của nó). 


29. Hơn nữa, nếu Bản Ngã vĩnh hằng 
thường trụ, thì rõ ràng nó sẽ bất động như hư 
không. Thế thì, khi gặp các duyên, bản chất 
vĩnh hằng của nó bị chi phối ra sao? 


30. Nếu kết hợp với các duyên khác mà nó 
vẫn không thay đổi, thì các duyên đó như thế 
nào? Do đó, nếu bảo rằng nhân duyên chi phối 
Bản Ngã vĩnh hằng, thì hai điều đó liên hệ ra 
sao? 


Từ bài kệ thứ hai mươi bảy cho đến ba 
mươi, ngài Tịch Thiên bài bác những kiến chấp 
đó bằng cách đưa ra giáo lý nhân quả phổ cốp. 
Lập luận này hỏi rằng nếu Tự Tánh hay Bản 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 70 





Ngã là thường hằng vĩnh cửu, thì bản chất của 
mối tương quan giữa nó và muôn pháp như thế 
nào? Làm sao giải thích về nhân duyên liên hệ 
giữa muôn pháp và Bản Ngã vĩnh hằng? Nếu 
Bản Ngã hay Tự Tánh là thường hằng bắt biến, 
thì làm sao nó sanh ra muôn vật? Để có khả 
năng sanh ra vật gì, chính nó phải là sản phẩm 
dựa vào những nhân duyên khác. Nếu không 
được sanh, thì nó không thể sanh ra bắt cứ vật 
gì. Do đó, theo lý nhân quả phổ cập của đạo 
Phật, hai kiến chấp đó đều bị bài bác. 


Trong bài kệ thứ ba mươi mốt, ngài Tịch 
Thiên đưa ra kết luận. 


31. Thế nên, muôn vật đều tùy thuộc vào 
nhiều nhân duyên, rồi những nhân duyên đó lại 
tùy thuộc vào các nhân duyên khác, nên không 
có gì đứng đơn độc. Đã hiểu rõ điều này, chớ 
sân hận với muôn pháp giống như huyễn hóa. 


Thật vậy, sự huyễn hóa hoàn toàn do nhân 
duyên từ ý tưởng của nhà huyễn thuật tạo tác, 
chứ không tự lập. Cũng vậy, vì muôn pháp bị 
các nhân duyên khác khống chế và sanh ra từ 
kết quả của các nhân duyên đó, nên chúng 
không đứng đơn độc. Theo quan điểm này, 
chúng giống như những vật huyễn hóa. Do đó, 


Trị Tâm Sân Hận 71 





thật làm lẫn nếu có tình đối phó với muôn pháp 
huyễn hóa không độc lập, vì dường như chúng 
hoàn toàn bắt lực. 


Điều quan trọng là phải hiểu giáo lý và tánh 
chất cơ bản của lý nhân quả phổ cập. Ngài Vô 
Trước trình bày điều này rõ ràng trong quyển A 
Tỳ Đạt Ma Tập Luận; Ngài nói rằng giáo lý nhân 
quả của đạo Phật có ba yếu chỉ: Thứ nhất, 
không chấp nhận đắng sáng tạo tự nhiên, vì 
đức Phật thuyết rằng có nhân nên sanh quả. 


Vì thế, phải hiểu sự việc thuần trong phạm vi 
vô thường giả tạm, vì không chấp nhận về một 
đắng sáng tạo hay tác nhân độc lập. Kinh 
thuyết: 'Vì việc này sanh nên có việc kia'. Đó là 
yếu chỉ thứ hai; nghĩa là bất cứ vật gì làm nhân, 
chính nó phải có tánh chất vô thường giả tạm. 
Nếu nó là thường hằng bắt biến, thì nó không 
có khả năng sanh ra bất cứ vật gì. 

Yếu chỉ thứ ba là phải có mối liên hệ độc 
đắc giữa nhân và quả. Đó là ba yếu chỉ của luật 
nhân quả phổ cập trong đạo Phật. 


Bàn rộng hơn, đạo Phật giải thích hai loại 
nhân quả chủ yếu. Thứ nhất, 'Nhân Thể', tức là 
nhân chuyển sang quả. Kế đến, có những trợ 
duyên chuyển hóa nhân đó thành quả. Ví dụ, 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 72 





nước, nhiệt độ, phân bón, v.v... làm trợ duyên 
cho mầm cây. Nên nhớ rằng ở đây chúng ta 
dựa vào quan điểm Phật giáo Đại Thừa, mà 
đặc biệt là phái Trung Quán Ứng Thành 
(Prasangika-Madhyamika). Bàn về lập trường lý 
luận tánh Không, ngài Tịch Thiên đồng chia xẻ 
quan điểm với ngài Nguyệt Xứng. Cả hai ngài 
đều đồng ý về cách diễn dịch lý thuyết tánh 
Không của ngài Long Thọ, mà nhất là các luận 
sư hệ phái Trung Quán Ứng Thành. Khi bàn về 
muôn vật giống như huyễn hóa, phải hiểu rằng 
thuyết này đứng trên quan điểm đó. 


Nơi đây, có vấn đề là nếu tất cả sự vật giống 
như huyễn hóa, thì tại sao chúng ta lại quá 
chấp nê vào chúng? Tại sao chúng chi phối 
chúng ta quá nhiều? Ngài Tịch Thiên đáp rằng 
dù muôn pháp và tác nhân cảm nghiệm khổ 
đau có như huyễn hóa đến đâu, chúng cũng rất 
thật. Kinh nghiệm cá nhân xác định hiện thực, 
nên chúng ta không thể phủ nhận điều này; 
nghĩa là chúng ta đang đối đầu với vấn đề và 
chịu khổ đau; kinh nghiệm cá nhân biểu lộ sự 
hiện hữu của chúng. Vì thế, như trong giấc 
mộng, tác nhân như huyễn hóa chịu khổ đau 
cũng huyễn hóa. Tuy nhiên, không thể bỏ qua 
quả báo nhãn tiền vì kinh nghiệm cá nhân xác 


Trị Tâm Sân Hận 73 





định sự có mặt của nó. Do đó, nhờ có chánh 
kiến về bản chất như huyễn của sự vật, chúng 
ta đối phó với chúng dễ hơn. 


32. Nếu muôn pháp không thật vì như huyễn 
hóa, thì ai là người điều phục sân hận? Chắc 
chắn, điều phục sân hận là việc vô lý. Điều hợp 
lý là tôi phải tạm giữ lập luận rằng nhờ điều 
phục sân hận, mà dòng khổ đau được cắt đứt. 


33. Thế nên, khi thấy kẻ thù hay bạn bè tạo 
nghiệp xấu, nhờ nghĩ rằng những điều đó phát 
sanh từ nhiều nhân duyên, nên tôi vẫn giữ tâm 
an lạc bình thản. 


Bàn về tánh Không, lý thuyết này được trình 
bày rộng sâu trong chương thứ chín của quyển 
luận này. 


Thiền quán. 


Chúng ta hãy hành thiền với chút ít pháp 
quán tưởng. Tưởng tượng gặp người bạn thân 
thiết; có thể vì đang trong hoàn cảnh đỗ vỡ tình 
bạn hay đang gặp nhiều điều rắc rối, họ cau có, 
nổi lửa sân, mất bình tĩnh, tạo 'làn sóng' tiêu 
cực, rồi tự hại bản thân và đập phá đồ vật. Kế 
đến quán chiếu về hậu quả của lửa sân đó. Tôi 
thiết nghĩ chúng ta nên quán tưởng điều này 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 74 





đang xảy với người khác, vì dễ nhìn thấy lỗi 
của người hơn lỗi của mình. Ngoài ra, phải 
quán tưởng hình dáng của họ đang thay đổi. 
Người bạn thân thiết quý mến mang lại niềm 
hoan hỷ rào rạt xưa kia, nay lại trở thành kẻ có 
gương mặt nhăn nhó xấu xa. Quý vị nên hành 
thiền và quán chiếu như thế trong vài phút theo 
cách suy luận qua sự tưởng tượng. Cuối lúc 
quán tưởng, hãy liên hệ điều này với kinh 
nghiệm cá nhân. Kế đến, phát nguyện: 'Tôi sẽ 
không bao giờ để lửa sân đó chi phối. Vì nếu 
như thế, tôi cũng sẽ gặp hoàn cảnh khổ đau vì 
quả báo xấu như mắt bình tĩnh, có bộ dạng xấu 
Xa, V.V...' 


Phát nguyện như thế, rồi duy trì chánh định. 


Thế nên, phần thứ nhất là thiền quán suy 
luận (tu Quán), rồi phần thứ hai là nhập định (tu 
Chỉ). 


Nên quán tưởng như thế vì đây là cách rất 
hữu hiệu. Ví dụ, trong cuộc sống hằng ngày, 
chúng ta gặp nhiều hoàn cảnh và sự kiện như tỉ 
vi, phim ảnh, v.v...; trong đó có những màn ảnh 
bạo động và tình dục. Tuy nhiên, hãy tỉnh giác 
nhìn hậu quả thái quá của chúng. Thay vì để 
phim ảnh khống chế, quý vị hãy xem chúng như 


Trị Tâm Sân Hận 75 





những bài học. Ngài Bác Đa Ngõa (1031-1106), 
thuộc phái Ca Đương (Kadampa) bảo rằng đối 
với một thiền sư thực tu thật chứng, mọi kinh 
nghiệm cá nhân đều là bài học thích đáng. Tôi 
thiết nghĩ đều này rất đúng. 


Hỏi: Bạch Ngài! Làm sao chúng con quân 
bình giữa việc tu tập và hạnh lợi tha? 


Đáp: Theo thứ tự thì trước phải lo tu tập 
phạm hạnh cá nhân. Đây cũng là giáo lý của 
pháp Bồ Đề Đạo Thứ Đệ liên quan với Tam Sĩ 
Đạo (căn tánh của ba hạng người); trong đó, 
hành trì theo ba thứ lớp tùy thuộc vào căn tánh 
và tâm nguyện của cá nhân. Mỗi giai đoạn đặc 
biệt phù hợp với sự tu hành theo thứ lớp của 
hành giả. Lần chuyển pháp luân thứ nhất, đức 
Phật không bắt đầu bằng giáo pháp về tâm Bồ 
Đề. Ngược lại, Ngài khởi đầu bằng giáo lý Tứ 
Diệu Đế. Khi chuyển pháp luân lần thứ hai, 
Ngài giảng rộng sâu về tâm Bồ Đề. Tuy nhiên, 
về lần chuyển pháp luân thứ hai và thứ ba, 
dường như không có dữ kiện lịch sử ghi chép; 
có lẽ đức Phật ban bố giáo pháp đó cho những 
vị có đủ căn cơ. 

Hỏi: Có phải tất cả lỗi lầm đều chỉ là tập khí 
của tâm niệm. Có thể loại trừ được chúng bằng 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 76 





các dùng thuốc trị từng tập khí chăng? Hoặc giả 
phải chăng đó chỉ là phương tiện thiện xảo và 
phải được kết hợp với trí huệ hiểu rõ tánh 
Không của muôn pháp? 

Đáp: Đối với câu hỏi thứ nhất, nếu xem xét 
bản chất phiền não trong hiện tại, tất cả những 
tâm tình đó đều là sản phẩm của những phiền 
não trước đó; nghĩa là có dòng chuyển biến liên 
tục. Do đó, có thể bảo rằng chúng là sản phẩm 
của nhiều nhân duyên khác nhau. Theo quan 
điểm đạo Phật, phải hiểu những nhân duyên đó 
được tạo tác từ quá khứ, rồi kéo dài cho đến 
hiện tại; nghĩa là phải xem xét về lý thuyết tái 
sanh. Tuy nhiên, cấp độ của phiền não cũng 
thay đổi nhân duyên ngoại tại. Ví dụ, trong một 
gia đình, tuy đồng cha mẹ, nhưng con cái tự 
nhiên có nhiều khuynh hướng khác nhau tùy 
theo nghiệp quả tiền kiếp. Khi trưởng thành, vì 
hoàn cảnh và nhân duyên ngoại tại chỉ phối, 
trong tâm của chúng có nhiều phiền não mạnh 
và yếu v.v... Dù phiền não do duyên nghiệp quá 
khứ tạo tác, nhưng duyên nghiệp hiện tại cũng 
chỉ phối chúng. 

Bàn về việc làm sao phiền não phát sanh, 
theo quan điểm Phật pháp, chúng ta phải chấp 
nhận sự giải thích của đức Phật trong phạm trù 


Trị Tâm Sân Hận Tỉ 





vô thủy của dòng tâm thức. Riêng cá nhân, tôi 
không nghĩ rằng có thể chứng minh hoặc đưa 
ra một luận lý hay lý do lô gích xác đáng, dù có 
thể giải thích việc này dựa vào việc truy tìm dấu 
tích của dòng tâm thức chuyên biến liên tục. 
Tuy nhiên, sự biện luận mạnh mẽ nhất là nếu 
chúng ta đứng vào lập trường đối nghịch, như 
có điểm phát khởi đầu tiên, thì chúng ta phải 
chấp nhận việc có một đắng sáng tạo, rồi lại tạo 
ra bao vân đề, hay chúng ta phải chấp nhận có 
vài sự kiện không có nhân quả. Một lần nữa, 
điều lô gích này mâu thuần, nghịch lý. 


Do đó, sự chọn lựa khái niệm dòng tâm thức 
chuyền biến liên tục từ đời vô thủy dường như 
ít mâu thuần, tương phản. Dựa vào đó, chúng 
ta cũng sẽ chấp nhận rằng cội gốc của tập khí 
xấu xa không thể có điểm khởi đầu. 


Tuy vậy, việc có thể xảy ra là những ai có 
căn tánh lanh lợi sẽ có khả năng biết về nhiều 
tiền kiếp, nhưng không nhất thiết thấu suốt cội 
nguồn dòng vô thủy. 


Bàn về phần thứ hai của câu hỏi, hầu như 
tất cả truyền thống Phật giáo đều đồng ý rằng 
chúng ta cần dùng trí huệ quán chiếu và loại trừ 
phiền não vọng động. Điển hình, ngay cả theo 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 78 





quan điểm của một tông phái chẳng thừa nhận 
lý thuyết tánh Không hay tánh vô ngã của muôn 
pháp, để trị bịnh sân hận, phải thiền quán về 
lòng từ bị. Tuy nhiên, pháp đó sẽ không hoàn 
toàn loại trừ hết phiền não, mà phải dùng trí 
huệ thấu suốt tánh vô ngã. Tất cả tông phái 
Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại Thừa, hầu như 
đồng ý rằng cần phải dùng trí huệ quán chiếu 
các tập khí xấu xa. Theo phái Duy Thức và 
Trung Quán, chỉ nhờ phát triển trí huệ liễu giải 
tánh Không (hay vô ngã) mới thành công loại 
trừ hai chướng như sở tri chướng và phiền não 
chướng. 


Do đó, trí huệ thấu suốt tánh Không (lý vô 
ngã) được xem như thang thuốc trực tiếp trị 
vọng niệm, tà kiến, tỳ vết, và tập khí dư thừa 
của phiền não. 

Tuy nhiên, theo phái Trung Quán Ứng 
Thành, phải dựa vào mối tương quan giữa 
năng và sở mới hiểu rõ bản chất của tánh vô 
ngã về Nhân (con người) vô ngã và Pháp (hiện 
tượng) vô ngã; theo phạm vi phủ định, không 
có điều gì khác biệt giữa chúng. Một lần nữa, 
chỉ nhờ phát triển trí huệ thấu suốt tánh Không 
mà chúng ta mới có thể chặt đứt cội gốc phiền 
não vọng tưởng. 


Trị Tâm Sân Hận 79 





Hỏi: Những ảo ảnh trong giấc mơ mang lại ý 
nghĩa và soi sáng dòng tâm thức chúng ta theo 
khuynh hướng gì? 


Đáp: Bàn về những giấc mơ bình thường, 
nói chung chúng được xem như ví dụ điển hình 
của những điều ảo huyễn. Do đó, tôi không 
nghĩ rằng cần phải xem trọng chúng. Dĩ nhiên, 
có những nhà tâm lý học như Jung và Freud rất 
xem trọng các giấc mơ. 


Tuy nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn bỏ 
qua các giấc mơ. Có thể trong vài trường hợp 
có những điềm mang đầy ý nghĩa do nhiều 
nhân duyên kết hợp; vài giấc mơ có thể có ý 
nghĩa sâu sắc. 


Bàn chỉ tiết về cách hỗ trợ đặc biệt để có 
những giấc mơ ý nghĩa, Mật tông, đặc biệt là 
Vô Thượng Du Già, có trình bày rõ. Tuy nhiên, 
phải nhân mạnh cách tu Mộng Du Già liên quan 
đến các giấc mơ trong pháp Vô Thượng Du 
Già, vì cách tu trong mộng mang lại ý nghĩa sâu 
xa khi hành trì vào lúc tỉnh thức. Một lý do khác 
nữa là nếu hành trì chân chánh trong cảnh 
mộng, thì cảnh đó cho cơ hội tách rời thân vi tế 
ra khỏi thân thô trược. 


Hỏi: Không thể kềm chế những nhân duyên 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 80 





phát sanh sân hận và những phiền não khác, 
thì làm sao chúng ta trực tiếp phát tâm từ bi và 
các hạnh lành khác? 


Đáp: Điểm tương tự với điều này là vô minh 
hoàn toàn tự nhiên. Vừa sanh ra, chúng ta 
hoàn toàn ngu si. Kế đến, nhờ có giáo dục và 
học vấn chúng ta tích lũy kiến thức và tây trừ vô 
minh. Ngược lại, nếu mãi sống với vô minh mà 
không chú tâm phát triển sự học vấn, thì không 
thể tây trừ vô minh. Ở điểm này, chúng ta 
không bàn chữ 'Vô Minh' theo thuật ngữ Phật 
học mà bàn về nó như sự thiếu chánh kiến. Do 
đó, nếu không cố gắng dùng thuốc để tẩy trừ 
thì nó vẫn y nguyên. 


Cũng vậy, dù sân hận phát sanh tự nhiên, 
nhưng để điều phục nó, chúng ta phải sáng 
suốt quyết chí dấn mình tu tập những pháp 
môn như từ bi để đạt được niềm an lạc. 


Chữ Niết Bàn hay giải thoát theo thuật ngữ 
Phật học thường được diễn dịch như 'Bờ bên 
kia (đáo bỉ ngạn), vượt xa hơn; cảnh giới phàm 
phu trong cõi Ta Bà được miêu tả như 'Hiện tại 
và ở nơi đây'. Phàm phu chỉ thấy hoàn cảnh 
hiện thực và những gì hiển nhiên rõ ràng ở 
xung quanh. Cũng vậy, điều gợi ý là những 


Trị Tâm Sân Hận 81 





nhân xấu khiến chúng ta khổ đau và trôi lăn 
trong cõi Ta Bà như các tập khí xấu xa, phiền 
não vọng tưởng, v.v... dường như thuộc về 
'Phía bên này', nên chúng hoàn toàn đến tự 
nhiên. Ngược lại, hầu hết những hạnh lành cần 
phát triển thuộc về 'Phía bên kia (đáo bỉ ngạn)' 
"vượt xa hơn', tức là bên bờ Niết Bàn giải thoát. 
Do đó, những phẩm hạnh đó sẽ không tự nhiên 
phát sanh ngoại trừ chúng ta sáng suốt phát 
triển chúng. 


Nếu thành công 'đáo bỉ ngạn (đến bờ kia), 
chúng ta có thể ứng dụng quan điểm xem 
những tập khí phiền não xấu xa, v.v... như 'phía 
bên này. 

Hỏi: Nghiệp xấu do tức giận tạo tác vì bị hại 
đôi chút, có nhẹ hơn nghiệp do lạnh lùng hãm 
hại gây ra chăng? Như việc người Tây Tạng bị 
hại, phải chăng trong đó luôn ẩn tàng sự sân 
hận? 


Đáp: Câu hỏi này thật rất phức tạp, nhất là 
phần đầu; tôi thiết nghĩ phải phân biệt sự khác 
biệt giữa những hoàn cảnh khác nhau. 

Nhiều khi phiền não do vô minh gây ra chứ 
không phải sân hận. Ví dụ, vì thích ăn cá, nên 
khi câu cá, chúng ta không có cảm giác cá như 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 92 





một loại chúng sanh. Lúc đó, chúng ta không có 
sân hận, và giết cá chỉ vì vô minh. 

Ngoài ra vì thú vui tiêu khiển mà đi săn bắn. 
Một lần nữa, vào lúc đó không có sân hận. Tôi 
thiết nghĩ điều này cũng đến từ vô minh, và có 
lẽ liên quan đến tâm tham. Lại nữa, có những 
trường hợp giết hại và săn bắn thú vật vì vấn 
đề sanh tồn. Thế nên, có rất nhiều sự khác biệt. 


Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ việc Đức Quốc Xã 
tàn sát tập thể người Do Thái và những người 
khác trong các trại tập trung là một trường hợp 
khác. Có thể trong những trường hợp đặc biệt 
đó có vài cá nhân hành sự không vì sân hận. Vì 
sự việc phức tạp và bản chất phức tạp của 
hành vi con người, giáo lý nghiệp quả của nhà 
Phật phân biệt rõ bốn loại hành vi chủ yếu: 
Hành vi đã làm nhưng không chủ ý; hành vi có 
chủ ý nhưng chưa làm hoàn tất; hành vi có chủ 
ý và đã làm hoàn tất; hành vi không có chủ ý và 
chưa làm hoàn tất. Ngoài ra cũng có những 
việc như 'giết vì thương hại. Tôi thiết nghĩ, 
nghiệp giết hại do sân hận kích thích nặng hơn 
nghiệp giết hại do ngu si tạo tác. 


Mức độ của nghiệp giết hại cũng thay đổi tùy 
theo sự việc có hoàn tất hay chưa. Ví dụ, có kẻ 


Trị Tâm Sân Hận 83 





tạo nghiệp giết hại với chủ ý và tâm niệm xấu 
xa cực độ, và với cách giết hại tàn nhẫn. Nếu 
nghiệp giết hại do sân hận thúc đẩy, thì dĩ nhiên 
phương pháp giết hại rất tàn nhẫn. Kế đến, vào 
lúc kết thúc nghiệp giết hại, kẻ sát nhân có thể 
có cảm giác hài lòng. Đó là trường hợp tạo 
nghiệp giết hại nặng nề nhất. Tuy vậy, đôi khi 
kẻ sát nhân ít vọng động vào lúc động cơ và 
cách giết hại ít tàn nhẫn, và hắn có thể cảm 
thấy hối hận vừa lúc hoàn tất nghiệp giết hại, 
thì nghiệp đó tương đối nhẹ. 


Ngoài ra, khi tạo nghiệp giết hại, có nhiều 
cấp độ sân hận thô thiển hay vi tế. Hơn nữa, 
nếu kẻ sát nhân chuẩn bị kế hoạch giết người 
trong nhiều năm, thì khi thực sự tạo nghiệp giết 
hại hắn có thể không nóng giận. Tuy nhiên, 
không thể cho rằng trong trường hợp đó không 
có thù hận; vào lúc đó, tuy thù hận rất thâm 
sâu, nhưng trong lúc tạo nghiệp giết hại, hắn 
không tức giận mạnh mẽ. 


Người Tây Tạng có câu rằng kẻ xảo quyệt 
chừng nào thì càng khéo léo che dấu sự thù 
hận chừng ấy; càng sân hận nhiều chừng nào 
thì càng giả dạng hiền từ bấy nhiêu. Tôi không 
biết lời này có giá trị gì chăng! 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 34 





Hỏi: Xin Ngài nói thêm về mục đích sống. Có 
lẽ rằng mục đích sống chỉ vì sự hưởng thụ là 
điều rất ngu xuẫn. Thật ra, còn nhiều việc cần 
phải làm, và dường như chúng không phải an 
nhàn sung sướng. Có lẽ việc hưởng thụ cá 
nhân là ích kỷ trong khi có rất nhiều việc đau 
buồn đang xảy ra. 


Đáp: Tôi tin tưởng rằng mục đích của cuộc 
sống là được hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc là 
gì? Có nhiều loại hạnh phúc. Quả vị Phật là 
cảnh giới hạnh phúc tối thượng nhất. Kế đến là 
cảnh giới hạnh phúc Niết Bàn của các vị A La 
Hán. Dĩ nhiên, cảnh giới đó chưa mang lại sự 
thỏa mãn hoàn toàn vì vẫn còn vài tỳ vết tập khí 
trong tâm niệm; nơi đó, chư A La Hán không 
còn bị vô minh dày vò, nên đó cũng là một cảnh 
giới hạnh phúc của nội tâm. Kế tiếp, nghĩ về 
hậu thế và được tái sanh vào cõi tốt lành cũng 
được định nghĩa như niềm hạnh phúc. Chúng 
ta nào muốn tái sanh vào những cõi thấp hèn 
còn nhiều sự khổ đau, mà chỉ cố gắng đi đến 
những cõi tốt lành, vì có nhiều niềm hạnh phúc 
hơn. 

Thực tế, tôi thiết nghĩ cuộc sống hằng ngày 


hầu như dựa vào nhựa sống của niềm hy vọng, 
dù không có gì đảm bảo cho tương lai. Điển 


Trị Tâm Sân Hận 85 





hình, không có gì đảm bảo rằng ngày mai vào 
thời điểm này tất cả chúng ta sẽ họp mặt tại nơi 
đây. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cứ làm việc dựa 
vào niềm hy vọng. Vì những lý do ấy, tôi tin 
rằng mục đích sống là được hạnh phúc. Điều 
này không nhất thiết là sự ích kỷ; (hiểu rõ) để 
phục vụ người khác và chắc chắn không gây 
khổ đau cho họ. Phục vụ tha nhân nghĩa là tự 
hưởng hạnh phúc và giúp người khác được 
nhiều niềm hạnh phúc hơn. Tôi thiết nghĩ đó là 
triết lý căn bản. Vì vậy, hạnh phúc không phải là 
việc đơn giản. 

Hỏi: Xin Ngài giải thích chỉ tiết về việc tại sao 
trí huệ làm nhân duyên hỗ trợ cho hạnh nhẫn 
nhục? 

Đáp: Phải dùng nhiều lý lẽ và suy luận để 
bàn về các phương pháp được trình bày trong 
quyển luận này; nghĩa là dùng trí huệ làm nhân 
duyên hỗ trợ cho việc tu hành. Ở mức độ cao, 
có nhiều loại trí huệ khác nhau. Ở cảnh giới cao 
siêu, có thể đó là trí huệ thấu suốt bản chất 
chuyển biến vô thường của các pháp, hay trí 
huệ thấu suốt bản chất rốt ráo (tánh không) của 
hiện thực, v.v... Chúng có thể làm nhân duyên 
hỗ trợ cho hạnh nhẫn nhục. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 86 





Hỏi: Lập trường của đạo Phật về việc phá 
thai như thế nào? 


Đáp: Bàn về việc phòng ngừa thai nghén, 
nói chung đạo Phật tin tưởng rằng mạng người 
rất quý báu dù có rất nhiều người tạo bao điều 
rắc rối! Không phải là điều đáng cỗ vũ nếu hạn 
chế 'mạng người quý báu (sự sanh sản)'. Tuy 
nhiên, lẽ thật là ngày nay có quá nhiều 'mạng 
người quý báu', tức hơn năm tỷ người. Ngoài ra 
vân đề cũng có phương diện khác. Sự chênh 
lệch của nền kinh tế giữa 'Người phương bắc' 
và 'Người phương nam' vốn không đúng về mặt 
đạo đức và thực tế. Nếu tiếp tục xảy ra thì điều 
này có thể làm nhân cho nhiều vấn đề rắc rối. 
Vì sự chênh lệch kinh tế, nhiều người tị nạn 
đến những quốc gia công nghiệp hóa. Điều này 
cũng tạo ra nhiều vấn đề mà đặc biệt ở châu 
Âu. Ở Mỹ có thể ít có vấn đề vì xứ đó rộng lớn, 
dù có nhiều nạn phạm pháp. Do đó, chúng ta 
phải nỗ lực cố gắng giảm thiểu sự chênh lệch 
kinh tế. Theo các chuyên gia kinh tế, với dân số 
năm tỷ người, tài nguyên thiên nhiên không đủ 
để cung cấp cho 'Người phương nam' theo tiêu 
chuẩn như 'Người phương bắc' đang hưởng. 
Do đó, toàn thể dân số nhân loại đang đối đầu 
với vấn đề đó. Điều lô gích là chúng ta phải suy 


Trị Tâm Sân Hận 87 





nghĩ thật nghiêm chỉnh về việc phòng ngừa thai 
ghén. 


Nói chung, phá thai là điều xấu xa vì đó là 
hành vi giết hại. Ngày nọ, tôi đọc về nhân 
quyền của bào thai. Theo quan điểm đạo Phật, 
điều này rất đúng, vì bào thai cũng được xem 
như một chúng sanh. 


Ví dụ, một trong những giới luật căn bản của 
tăng ni là không được giết hại người khác. Nếu 
tăng ni nào phá thai, thì phạm giới trọng. Tuy 
nhiên, một lần nữa, theo quan điểm căn bản 
của đạo Phật thì việc quan trọng nhất là phải 
phán đoán những điều đó tùy theo hoàn cảnh. 
Có thể có những quy luật chung, nhưng cũng 
có những trường hợp ngoại lệ bao gồm việc 
giết hại vì tình thương. Dĩ nhiên, nói chung phải 
tránh việc phá thai. Tuy vậy, trong vài trường 
hợp đặc biệt, phá thai có thể được xem như sự 
chọn lựa cảm thông, ví dụ như khi mạng sống 
của người mẹ và đứa con bị đe dọa, hoặc có 
hậu quả nghiêm trọng xảy đến trong một gia 
đình. 

Cũng vậy, bàn về vấn đề giết người bị bịnh 
vô phương chữa trị, theo quan điểm đạo Phật, 
nếu giữ bịnh nhân lâu rất tốn kém, nếu điều đó 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 88 





gây khó khăn kinh tế cho gia đình, nếu không 
có niềm hy vọng vì bịnh nhân vẫn sẽ sống bất 
tỉnh trong trạng thái hôn mê, thì điều này có thể 
chấp nhận. Dĩ nhiên, nếu gia đình có đủ tiền 
bạc và muốn giữ bịnh nhân đó sống, thì đó là 
quyền của họ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh 
ngoại lệ mà điều này tạo ra nhiều vấn đề, thì 
việc giết bịnh nhân không thể cứu chữa có thể 
được. Cũng vậy, việc phá thai cũng có thể chấp 
nhận trong những trường hợp đặc biệt. Nói 
chung, chúng ta phải phán đoán tùy theo 
trường hợp. Đó là giải pháp chung của đạo 
Phật. 


Trị Tâm Sân Hận 89 





Ngày thứ hai. Buổi thứ hai. 


34. Nếu có quyền lựa chọn, chúng sanh nào 
muốn khổ đau? 


35. Vì bất cần, con người dùng vũ khí để tự 
hại mình. Họ ngu sỉ và cực khổ chỉ vì ái dục 
nặng nà. 


Trong bài kệ ba mươi bốn và ba mươi lăm, 
ngài Tịch Thiên đưa ra cách giải quyết vấn đề 
bị hãm hại là phải giữ tâm không thù hẳn kẻ ác; 
nghĩa là đôi khi, nếu suy xét cần thận, chúng ta 
sẽ nhận thấy rằng vì ngu si, bất cẩn, vô tình, 
cùng đường bí lối mà tạo nghiệp xấu, chứ 
không vì hiềm thù. Nếu không phải như thé, tại 
sao lắm lúc họ lại tự hại mình? 


36. Có kẻ ngu si tự hại mình như tự thắt cổ, 
nhảy xuống hố, dùng thức ăn và thuốc độc hại. 


37. Khi bị phiền não khống chế, con người 
sẵn sàng hủy hoại sanh mạng quý báu của họ. 
Nếu như thế, làm sao họ tránh khỏi việc hãm 
hại thân mạng chúng sanh? 


Trong bài kệ thứ ba mươi bảy, ngài Tịch 
Thiên bảo rằng nếu ai có thể sẵn sàng tự hại họ 
vì ngu si hay bất cần, thì họ cũng có thể hãm 
hại những người khác. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 90 





38. Tệ lắm là phải tránh hận thù, nếu chưa 
có khả năng khởi lòng từ bi trang trải đến kẻ 
thù. 

Trong bài kệ này, Ngài dạy rằng phải 
thương xót những kẻ tự hại và hại người. 


39. Dù những kẻ ngu thường hãm hại chúng 
sanh, nhưng cũng không nên tức giận họ, vì 
chẳng khác nào tức giận lửa có tánh thiêu đốt. 


40. Dù người đáng tin cậy có phạm lỗi đôi 
chút, nhưng cũng chớ oán giận họ, vì chẳng 
khác nào oán giận hư không để khói bốc lên. 


Trong hai bài kệ này, ngài Tịch Thiên trình 
bày những phương pháp mà chúng ta có thể 
phòng ngừa sân hận phát sanh. Ngài bảo rằng 
nếu kẻ ngu có tánh thích hại người, thì tức giận 
họ là việc vô lý, vì dù có làm gì đi nữa, họ cũng 
vẫn tạo nghiệp xấu. Ngược lại, nếu vì hoàn 
cảnh bức bách mà họ phạm lỗi lầm, thì thật vô 
lý nếu tức giận họ. 


Tức giận kẻ ngu trong trường hợp đầu, cũng 
giống như tức giận lửa có tánh thiêu đốt; do 
khả năng thiêu đốt là một phần bản chất của 
lửa, có tức giận nó thì thật vô lý. Trong trường 
hợp thứ hai, nếu tức giận người phạm lỗi vì 


Trị Tâm Sân Hận 91 





hoàn cảnh bức bách, thì cũng giống như tức 
giận mây mù phủ kín bầu trời. Bầu trời vốn 
trong sáng, nhưng đôi khi cũng bị mây che vì 
nhiều nhân duyên hội tụ. 


41. Vì ai đó bị sân hận khống chế mà dùng 
gậy gây thương tích cho tôi, thì lẽ ra tôi phải tức 
giận sân hận của họ. 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên đưa ra 
phương pháp cố gắng tránh hay giảm thiểu lửa 
sân bằng cách xem xét nhân duyên gần và xa 
mang đến sự tổn thương nào đó. Chúng ta có 
thể bảo rằng đáng giận nhân duyên trực tiếp 
gây đau thương. Ví dụ, nếu bị ai dùng gậy đánh 
đập, thì lẽ ra phải tức giận cây gậy đó, nhưng 
chúng ta lại bảo rằng phải căm giận nguyên 
nhân gây ra việc đó. Trong trường hợp này, vì 
thù hận vốn là nhân duyên chủ động của hành 
vi đó, nên chúng ta phải hướng tâm tức giận 
đến sự thù hận ấy. Vậy thì tại sao chúng ta đặc 
biệt chọn lựa môi giới (con người) giữa nguyên 
nhân trực tiếp (cây gậy) và gián tiếp (thù hận) 
gây tổn thương và bỏ qua hai nguyên nhân đó, 
rồi dồn sự tức giận đến với người đó! 

42. Xưa kia, do đã từng hãm hại chúng 
sanh, nên nay phải gánh lấy hậu quả xấu; đó là 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 92 





điều thích đáng. 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên chỉ rõ góc 
độ nhìn về việc bị đánh đập. Ngài dạy rằng vì 
mọi khổ đau vốn là quả báo của nghiệp xấu đã 
tạo trong quá khứ, nếu bàn đến mọi nhân 
duyên phát sanh sự tổn hại đó, chúng ta cũng 
phải chịu trách nhiệm phần nào. 


43. Cả gậy gộc lẫn thân thể của tôi vốn là 
nguyên nhân của khổ đau. Họ dùng gậy gộc 
(để đánh đập), còn tôi đưa thân thẻ, thì tôi phải 
giận ai? 

Ở đây, ngài Tịch Thiên nhận xét rằng vì 
nhiều nhân duyên hội tụ, chúng ta mới cảm 
nghiệm khổ đau. Ví dụ, khi bị đánh đập, kẻ 
đánh dùng gậy gộc, còn tôi đưa thân chịu đòn. 
Ngay lúc đầu, không thân thì nào thấy đau. Do 
đó, tại sao chỉ tức giận một nguyên nhân cá biệt 
(kẻ đánh), mà không oán giận thân thể và gậy 
gộc? 

Lại nữa, nếu tức giận vì biết kẻ khác nói xấu 
sau lưng thì tự mình hủy hoại nội tâm an lạc; 
nghĩa là chính mình tạo khổ đau cho mình. 
Người Tây Tạng có câu rằng phải xem lời nói 
như gió thổi qua tai. Nói cách khác, chỉ việc bỏ 
qua ngoài tai. Nếu làm được như thế, chúng ta 


Trị Tâm Sân Hận 93 





sẽ không cảm thấy bị tổn hại hay hành hạ. Bàn 
rộng hơn, điều này cho thấy rằng mức độ khổ 
đau tùy thuộc vào cách xử sự và xem coi có 
nhạy cảm hay chấp nê sự việc đó chăng. 


Thế nên, theo đạo Phật, trong cuộc sống 
hằng ngày, đôi khi chúng ta rất nhạy cảm với 
những việc nhỏ nhặt, còn những việc trọng đại 
ảnh hưởng dài lâu thì ít để tâm đến. Vì vậy, 
Phật dạy rằng phàm phu chúng ta ngây ngô 
như trẻ con. Chữ 'jhipa (ngây ngô) của tiếng 
Tây Tạng được dùng theo nhiều cách khác 
nhau: Đôi khi nó được dùng theo tuổi tác bình 
thường; đôi khi nó chỉ cho phàm phu ngu si 
khác với thánh hiền; đôi khi nó nói về những kẻ 
chỉ lo cho cuộc sống hiện tại mà chẳng màng 
đến những việc trong tương lai. Tóm lại, chúng 
ta có tập khí ngu dại là quá chấp nê và dễ dàng 
cảm thấy bị thương tổn vì những việc lặt vặt, 
còn khi gặp những việc lớn lao ảnh hưởng dài 
lâu thì lại xem thường. 

44. Nếu ngu si đắm chấp thân xác đầy khổ 
đau nhưng không thể chịu đựng sự xúc chạm, 
thì khi nó bị tổn hại, tôi sẽ tức giận ai? 

Ngài Tịch Thiên nói rằng nếu thân và tâm 
vẫn còn bị nghiệp báo và phiền não chỉ phối thì 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 94 





chúng ta mãi mãi chịu đau khổ, bất như ý. 


45. Vì lỗi lầm dại dột mà kẻ ngu bị hại; dù 
không muốn khổ đau, nhưng họ lại chấp nê vào 
những nhân duyên nhỏ nhặt. Thế thì tại sao họ 
lại tức giận người khác? 


46. Những sự khổ đau phát sanh từ hành vi 
cá nhân như kẻ ngục tốt và rừng rậm chông 
gai. Vậy thì tôi phải giận ai? 

Trong bài kệ thứ bốn mươi lăm, ngài Tịch 
Thiên bảo rằng hầu hết những nỗi đau khổ đều 
do tập khí ngu dại gây ra; tập khí đó chấp nê 
những việc nhỏ nhặt, và xem thường những 
điều trọng đại mang lại ảnh hưởng dài lâu. Thật 
vậy, nỗi khổ đau vốn do hành vi của chính mình 
tạo tác. Thế thì tại sao chúng ta lại cho rằng 
người khác phải gánh trách nhiệm về sự khổ 
đau của mình? 


Điển hình, sau cuộc chiến vùng Vịnh vào 
năm 1990, nhiều người đổ lỗi cuộc xung đột 
chiến tranh cho Saddam Hussein. Bàn về việc 
này, tôi có nói đôi lần: 'Thật bất công!' Trong 
hoàn cảnh đó, tôi cảm thấy thương hại cho 
Saddam Hussein. Dĩ nhiên, ông ta là kẻ độc tài 
và có nhiều lỗi xấu, nhưng nếu không có quân 
trang thì quân đội không thể gây chiến sự. Tất 


Trị Tâm Sân Hận 95 





cả quân trang đó chẳng tự phát sanh. Khi nhận 
xét như thế, chúng ta thấy nhiều quốc gia liên 
hệ đến cuộc xung đột đó. Tuy nhiên, xu hướng 
thường tình của chúng ta là đổ lỗi cho những 
nhân duyên ngoại tại khác. Xu hướng này 
nhắm vào một nguyên nhân đơn độc, rồi cố tình 
lẫn tránh trách nhiệm. 


Thế nên, tôi thiết nghĩ cách tu tâm là nên 
nhìn vấn đề bao quát hơn để thấy có nhiều 
nhân duyên liên hệ đến sự việc. Chúng ta 
không thể hoàn toàn đổ lỗi cho một cá nhân về 
những gì đã xảy ra. Một ví dụ khác, hãy xem 
vân đề giữa người Tây Tạng chúng ta và người 
Tàu. Tôi thiết nghĩ về phía người Tây Tạng, 
chúng ta phải gánh trách nhiệm góp phần vào 
hoàn cảnh bi thương này. Có lẽ thế hệ chúng ta 
đóng góp phần nào, nhưng điều chắc chắc là 
các thế hệ trước đã từng góp phần vào tắm bi 
kịch này. Vì vậy, đổ lỗi mọi việc cho người Tàu 
là việc bất công. 

Nếu nhận xét mọi hoàn cảnh theo chiều 
hướng trung thật bát thiên vị và theo quan điểm 
rộng sâu, nói chung chúng ta cũng phải chịu 
trách nhiệm về những sự kiện ám muội. 


47. Do hành vi của tôi kích thích, nên mới bị 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 96 





người khác hãm hại. Nếu vì nghiệp xấu (hãm 
hại) đó mà họ phải đọa vào địa ngục, chắc chắn 
có phải chính tôi hại họ chăng? 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên đưa ra 
rằng do nghiệp và hành vi xấu xa đã tạo tác 
trong quá khứ mới khiến người khác gây tổn 
hại hay phiền muộn cho mình. Ngoài ra, vì hành 
vi xấu đó, họ tạo nghiệp xấu. Thế thì có lẽ 
chúng ta khiến họ bị đọa lạc, vì do nghiệp của 
mình thúc đây phạm nhân hung bạo tạo nghiệp 
xâu. 


48. Nhờ vào họ, tôi tịnh hóa nghiệp xấu 
bằng cách kiên nhẫn chấp nhận những điều tổn 
hại do họ gây ra. Tuy nhiên, do vì tôi, họ sẽ đọa 
lạc vào địa ngục khổ đau lâu dài. 


49. Tôi hại họ, còn họ mang lại lợi ích cho 
tôi, thế thì tại sao tâm thô lỗ này không oán giận 
những việc sai lầm đó? 


Trong hai bài kệ này, ngài Tịch Thiên nhận 
thấy rằng theo quan điểm đã được trình bày, 
khi kẻ khác hãm hại và gây phiền muộn cho 
chúng ta thì họ tích tụ nghiệp xấu. Tuy vậy, nếu 
xem xét cần thận, nhờ hành vi xấu xa của họ, 
chúng ta có cơ hội hành hạnh nhẫn nhục. Thế 
nên, theo góc độ đó, phải tri ân kẻ cho chúng ta 


Trị Tâm Sân Hận 97 





dịp may ấy; nghĩa là, họ thì mang nghiệp xấu, 
còn chúng ta thì có dịp may tích lũy nghiệp lành 
nhờ hành hạnh nhẫn nhục. Thế thì tại sao thay 
vì tri ân kẻ đó, mà chúng ta lại tức giận họ? 


50. Nếu tâm tôi có phạm hạnh (nhẫn nhục) 
cao thượng, tôi sẽ không đọa địa ngục. Tôi tự 
vệ bằng cách này, nhưng còn họ thì sẽ ra sao? 


Nơi đây có hai vấn đề. Thứ nhất, khi bị kẻ 
khác hãm hại, tôi cho họ dịp tạo nghiệp xấu, thì 
phải chăng tôi cũng sẽ tích tụ nghiệp xấu vì 
khiến họ bị đọa lạc? Ngài Tịch Thiên đáp rằng 
không phải, vì nếu phản ứng tích cực như hành 
hạnh nhẫn nhục thay vì tích tụ nghiệp xấu, 
chúng ta sẽ tích lũy công đức lành. 

Thứ hai, do bị kẻ khác hãm hại mà tôi có dịp 
hành hạnh nhẫn nhục, rồi nhờ đó tích lũy được 
nghiệp lành, thì có phải kẻ xấu cũng sẽ tích lũy 
nghiệp lành chăng? Ngài Tịch Thiên đáp rằng 
điều này không thể xảy ra vì chỉ có người hành 
hạnh nhẫn nhục mới gặt quả báo lành. 


51. Tuy nhiên, nếu tôi trả thù thì cũng không 
giúp họ. Làm như thế phạm hạnh nhẫn nhục sẽ 
suy tồn. 


Ngài Tịch Thiên bảo rằng nếu chúng ta trả 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 98 





thù vì họ hãm hại mình, thì hành động đó thật 
vô ích và tai hại cho mình và người; nghĩa là 
hành động đó sẽ làm suy giảm tâm Bồ Đề và 
lực nhẫn nhục đã được gầy dựng. 


Khi bị kẻ khác hãm hại, nếu thay vì phản 
ứng tích cực bằng hạnh nhẫn nhục nhưng 
chúng ta trả thù họ, thì sẽ tạo ra mối thù truyền 
kiếp. Vì bị trả thù, họ cũng sẽ trả thù lại, rồi 
chúng ta lại trả thù tiếp; mối thù đó cứ mãi xoay 
vần. Ở cấp độ cộng đồng, sự trả thù cứ mãi 
xoay vần liên tiếp từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Kết quả, cả hai bên đều chịu khổ đau và 
đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Điển hình, 
trong các trại tị nạn, sự thù hẳn phát sanh từ lúc 
âu niên; có người cho rằng sự thù hận rất lợi 
cho quyền lợi quốc gia. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ 
đó là điều thiển cận xấu xa. 


Chúng ta đã bàn về cách phản ứng tích cực 
qua hạnh nhẫn nhục khi bị kẻ khác hãm hại. 
Tuy vậy, chớ hiểu lầm và nghĩ rằng ngài Tịch 
Thiên bảo chúng ta phải xuôi tay chấp nhận bất 
cứ điều gì xảy đến. 

Điều này phù hợp với một trong những cách 
hành hạnh bố thí. Theo hạnh Bồ Tát, phải phát 
triên hạnh bố thí đến mức độ rằng nếu cần 


Trị Tâm Sân Hận 99 





thiết, Bồ Tát vẫn sẵn sàng hy sinh cả thân 
mạng. Tuy nhiên, về điểm này, điều quan trọng 
là phải bén nhạy về yếu tố thời gian. Chớ hấp 
tấp làm, trước khi phát triển đầy đủ năng lực, 
chứng ngộ, v.v... trên bước đường tu tập. Việc 
nhạy bén về thời gian rất quan trọng, vì liên 
quan đến những điều đã bàn: Chớ hy sinh hay 
xả bỏ những việc hệ trọng vì mục tiêu nhỏ nhặt. 
Dĩ nhiên, ngài Tịch Thiên không khuyến khích 
hành giả tu tâm Bồ Đề rằng chỉ việc bó tay chấp 
nhận mọi sự hãm hại của kẻ xấu. Ngược lại, 
nếu cần thiết, điều hay nhất và thông minh nhất 
là chỉ việc lánh xa vài dặm! 

Lý do tôi nói rằng việc nhạy bén về thời gian 
tùy theo sự chứng ngộ rất quan trọng là vì trong 
kinh điển có những mẫu chuyện về các đại 
hành giả xả thân vì người. Điển hình, một trong 
những đời tiền kiếp của Phật Thích Ca Mâu Ni 
(giữa các câu truyện tiền kiếp), Ngài sẳn sàng 
chấp nhận xả thân như để bị chặt cắt chân tay, 
v.v... Thay vì lẫn tránh, Ngài lại trực diện với 
những tình huống đó. Hành được những hạnh 
như thế, chỉ có những đại hành giả chứng ngộ 
cao siêu mới hành được như thế, vì biết rõ rằng 
nhờ vậy mà có thể thành tựu mục đích vĩ đại. 


Những ví dụ đó trình bày yếu điểm là khi tu 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 100 





hành, chúng ta phải cân nhắc về hoàn cảnh, 
hậu quả xa gần, và sự lợi hại. 


Nói chung, Tạng Luật (trình bày giới luật của 
tăng ni) có xu hướng ít linh động hơn lập 
trường Đại Thừa về vấn đề luân lý (giới luật). 
Dù là vậy, khi dạy những giới luật phổ cập, đức 
Phật cũng đưa ra các trường hợp ngoại lệ; 
cũng hành vi đó nhưng trong trường hợp mới 
lại được chấp nhận. Ngoài ra, Ngài dạy những 
giới luật cần yếu khác nhau mà các đệ tử phải y 
theo. Lại nữa, trong vài trường hợp đặc biệt 
không cần chấp nê vào giới luật, Ngài cho phép 
vài cá nhân hưởng đôi điều ngoại lệ. Nghĩa là, 
dù giới luật ít uyễn chuyển, nhưng vẫn nhạy 
cảm về tình huống bối cảnh. 

Đã bàn về cách phản ứng và đối phó thích 
đáng khi bị hại. Trong các bài kệ kế tiếp, ngài 
Tịch Thiên bàn về cách xử sự khi tinh thần bị 
tổn thương như lúc bị sỉ nhục. 

52. Vì tâm không phải là vật thể, nên nào ai 
hủy diệt được nó. Tuy nhiên, vì đắm chấp xác 
thân, nên nó cũng đau đón cùng lúc với xác 
thân. 

53. Những lời khinh khi, nhục mạ, và thô lỗ 
nào hại gì đến xác thân, thì tại sao tâm lại quá 


Trị Tâm Sân Hận 101 





sân hận? 


Trong hai bài kệ này, ngài Tịch Thiên nhắc 
nhở rằng tâm không phải là vật thể; Ngài cũng 
bàn về sự tương quan giữa thân và tâm. Ngài 
lại hỏi rằng trong trường hợp bị khinh khi, nhục 
mạ, mắng chửi, v.v... thân thể không trực tiếp bị 
tổn hại, nhưng tại sao tâm lại nóng giận kẻ thốt 
ra những lời đó? 


54. Tại sao không muốn bị ganh ghét dù 
việc đó nào hại mình trong hiện tại và tương 
lai? 


Nơi đây, ngài Tịch Thiên dự đoán sự biện hộ 
rằng dù thân thể không bị hại trực tiếp vì những 
lời mắng chửi khinh khi, nhưng chúng sẽ khiến 
cho những người khác ghét tôi; thế nên, tôi 
phải tức giận những lời lẽ đó. Ngài Tịch Thiên 
biện luận rằng không đáng gì để tức giận, vì 
nếu người khác ghét tôi, thì điều này nào khiến 
tôi bị đọa lạc trong hiện đời và tương lai. Ngược 
lại, nếu phản ứng sân hận bất bình về những 
lời lẽ đó, thì kết quả cuối cùng là chính mình sẽ 
chịu thua thiệt vì điều đó hủy diệt nội tâm an 
lạc. 


Nơi đây, ngài Tịch Thiên không đề nghị rằng 
phải gạt bỏ ý kiến hay bắt cần sự suy nghĩ của 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 102 





người khác. Phải hiểu rõ những điều mà ngài 
Tịch Thiên khuyên nhủ chúng ta thực hành. 
Trong quyển luận Nhập Bồ Tát Hạnh, ngài Tịch 
Thiên nói một câu rằng dù đến chỗ mới lạ nào, 
phải hòa nhập với cuộc sống của người dân 
bản xứ để làm họ vui lòng. Vì có mang hạnh 
phúc đến cho người, chúng ta mới có dịp phục 
vụ họ chu toàn hơn. Đây là một hạnh quan 
trọng của Bồ Tát. Thế nên, chớ hiểu lầm mà 
nghĩ rằng ngài Tịch Thiên đề nghị chúng ta 
không đếm xỉa gì đến người khác. Tuy nhiên, 
phải đơn giản hóa; nghĩa là để không nổi lửa 
sân vì bị nhục mạ khinh khi, v.v..., chúng ta phải 
suy nghĩ như thế. Tuy vậy, đây chỉ là một vấn 
đề đặc biệt. 

55. Vì điều này (bị nhục mạ khinh khi) sẽ 
cản trở sự thành công trong cuộc đời. Tuy 
nhiên, dù không muốn, cuối cùng tôi vẫn phải 
để lại sau lưng sự nghiệp thế gian, và mãi mãi 
gánh lây những nghiệp xấu. 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên dự đoán 
thêm một điều biện hộ rằng có thể cảm thấy 
công bình khi trả thù những kẻ chửi mắng, nói 
xấu, khinh khi chúng ta, vì những lời lẽ đó sẽ 
cản trở sự thành công ở thế gian. Ngài Tịch 
Thiên bảo rằng trả thù kẻ chửi mắng khinh khi 


Trị Tâm Sân Hận 103 





chúng ta là điều vô lý. Dù những lời lẽ đó có 
cản trở sự thành công lợi lạc ở hiện thế, nhưng 
cuối cuộc đời, chúng ta cũng phải để chúng lại 
sau lưng, nên chớ xem trọng chúng. Bất bình 
tức giận rồi tạo nghiệp vì những lời sỉ nhục 
khinh khi của người khác, thì mình phải gánh 
lầy những nghiệp xấu đó đến đời vị lai. 


56. Do đó, thà chết sớm, còn hơn sống tạo 
tội. Dù ai có thích tôi được sống lâu, nhưng tử 
thần nào để tôi yên. 

57. Giả sử có hai người vừa tỉnh giác mộng 
hưởng thú vui trong trăm năm và trong giây lát. 


58. Niềm vui của họ đều tan biến. Cũng vậy, 
dù được trường thọ hay bị đoản thọ, vào lúc 
lâm chung thọ mạng đều kết thúc giống nhau. 


59. Dù sống hưởng giàu sang phú quý, 
nhưng tôi vẫn phải ra đi với đôi tay trắng như bị 
tước đoạt tất cả. 


Trong những bài kệ trên, ngài Tịch Thiên nói 
rằng thà chết sớm còn hơn sống thành công 
nhờ tà nghiệp bất chánh, vì sớm muộn gì cũng 
sẽ chết và bỏ lại những tài sản đó, nhưng mãi 
mãi mang theo nghiệp xấu cho đến đời tương 
lai. Mặt khác, lúc vừa qua đời, niềm sung 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 104 





sướng tạm thời nhờ sống thành công bằng tà 
nghiệp bất chánh, dù có hưởng lâu đến đâu, sẽ 
chỉ là điều vô nghĩa in trong tâm thức, vì giống 
như giấc mơ đêm qua. Sự hưởng thụ như thế 
hay chỉ trong khoảnh khắc nào có khác chi! Một 
khi đã trôi qua, thì chúng chỉ giống như giấc 
mộng đêm hôm. 


60. Điều chắc chắn là tài sản vật chất sẽ 
giúp tôi sống và tránh ác làm lành. Tuy nhiên, 
nếu tôi tức giận vì bị cản trở, thì công đức sẽ bị 
tan mất và nghiệp xấu tăng trưởng chăng? 

61. Nếu chỉ muốn thành tựu vật chất mà 
sống tạo nghiệp xấu thì có ích chi, vì sẽ khiến 
công đức trong hiện đời bị giảm mắt? 


Nơi đây, ngài Tịch Thiên dự đoán có một 
cách trả lời rằng ai đó có thể suy nghĩ: 'Điều 
chắc chắn là nhờ tích tũy của cải mà tôi được 
sống thoải mái và có cơ hội làm lành tích 
phước. Vì vậy, chắc chắn rằng trả thù những ai 
cản trở tôi tích lũy tài sản là việc rất công bình'. 

Ngài Tịch Thiên bảo rằng nghĩ như thế cũng 
chưa đúng. Việc nhờ có tài sản mà có cơ hội 
làm lành tích phước, và việc tạo nghiệp xấu do 
trả thù kẻ chửi mắng nhục mạ, v.v... không thể 
so sánh với nhau, vì tạo nghiệp xấu thì nhiều, 


Trị Tâm Sân Hận 105 





còn tạo nghiệp lành thì ít. Vì thế, không thể biện 
hộ cho sự trả thù những lời sỉ nhục khinh khi 
của người khác. 

62. Chắc chắn, tôi sẽ tức giận những ai nói 
lời lẽ xấu xa khiến giảm niềm tin của những 
người khác (với tôi). Tuy nhiên, tại sao tôi 
không tức giận với những người nói lời lẽ xấu 
xa với những kẻ khác? 

63. Nếu có thể kiên nhẫn chấp nhận việc 
mất niềm tin vì có liên hệ đến kẻ khác, thì tại 
sao tôi không kiên nhẫn với những lời lẽ xấu xa 
(nói về tôi), vì chúng đồng phát sanh từ phiền 
não? 


Ngài Tịch Thiên lại dự đoán thêm một lời 
biện hộ nữa bằng cách bảo rằng có người sẽ 
nói: 'Chắc chắn, khi ai chửi mắng, khinh khi, nói 
xấu tôi, tức giận họ là điều thích đáng, vì những 
lời này sẽ khiến cho người khác mất niềm tin 
vào tôi'. 

Ngài Tịch Thiên biện luận rằng nếu là lời 
biện minh thích đáng thì tại sao không tức giận 
những ai nói xấu về người thứ ba? Chúng ta có 
thê đáp: 'Khi có ai chửi mắng người thứ ba, thì 
nào có liên quan gì với tôi”. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 106 





Thiền quán. 


Trong lần thiền quán này, chúng ta hãy hành 
thiền quán tưởng kẻ đáng ghét như thường gây 
rắc rối phiền muộn cho mình. Lúc ấy, trong tâm 
trí, hãy để phản ứng nỗi lên tự nhiên. Hãy xem 
trong vòng ba bốn phút, việc đó có khiến mạch 
tim đập nhanh chăng, có nhiều cảm giác khó 
chịu hơn an lạc chăng? Kế đến, vào phút cuối, 
nên hiểu rằng thật vô ích nếu phải gánh phiền 
não, mất an lạc. Thế nên phải tự bảo: 'Trong 
tương lai, tôi sẽ không bao giờ làm như thế:'. 


Phát tâm như thế rồi nhẹ nhàng nhập vào 
thiền định. 

Hỏi: Ngoài việc quán chiếu về khổ đau cá 
nhân, phải tu tập pháp nào để dẹp trừ tâm ngã 
mạn? 


Đáp: Theo đạo Phật, để đối trị tâm ngã mạn, 
nên quán chiếu và thực nghiệm những cách tu 
hành khác nhau y theo kinh điển; nghĩa là dung 
trí huệ để điều phục ngã mạn. Trong nền giáo 
dục hiện đại cũng có nhiều quy chế khác nhau. 


Hỏi: Hạnh hỷ xả đóng vai trò hỗ trợ cho 
hạnh nhẫn nhục ra sao? 


Đáp: Hỷÿ xả là kết quả hay sản phẩm cuối 


Trị Tâm Sân Hận 107 





cùng của hạnh nhẫn nhục. Khi thật sự hành 
hạnh nhẫn nhục, hỷ xả sẽ tự nhiên đến. Thế 
nên, chúng liên hệ mật thiết với nhau. 


Hỏi: Vai trò của phụ nữ trong đạo Phật như 
thế nào? Chúng tôi đã từng nghe nhiều thành 
kiến lố bịch cùng những hành vi lố lăng đối với 
phụ nữ trong đạo Phật và các tôn giáo khác. 
Kinh điển nhà Phật hầu như bàn theo quan 
điểm của phái nam. Về mặt xã hội và thể chát, 
phái nữ dường như có những tiêu chuẩn khác 
biệt. Có pháp môn hay kinh điển đặc biệt nào 
giúp cư sĩ nữ và ni chúng vượt qua chướng 
ngại trên bước đường tu tập? Cuộc sống tu 
hành của ni chúng khác tăng chúng ra sao? 


Đáp: Thật ra, hầu hết các vị cao tăng đại 
đức người Ấn có ảnh hưởng đến tư tưởng của 
nền Phật học Án Độ và Tây Tạng đều là phái 
nam, nên những trước tác của các ngài chủ 
yếu phản ảnh quan điểm của phái nam. 

Điểm thứ hai phức tạp đôi chút. Về giới luật, 
đức Phật ban cho nam và nữ những cơ hội tu 
hành bình đẳng, như trong Giới Kinh có những 
tiêu chuẩn thọ giới cụ túc dành cho hai phái. 
Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ vì tập quán trọng nam 
khinh nữ, Tỳ Kheo được kính trọng hơn Tỳ 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 108 





Kheo Ni. Về khía cạnh đó, có phần kỳ thị đôi 
chút. 


Tuy nhiên, hành giả nam và nữ đều bình 
đẳng hành hạnh Bồ Tát và phát mật nguyện. 
Tuy vậy, có những bộ kinh cả quyết rằng để 
thành Phật, Bồ Tát phải thị hiện hình tướng 
phái nam. 


Theo quan điểm của Mật Pháp Vô Thượng 
Du Già, dù hành giả nam hay nữ, ai ai cũng có 
cơ hội bình đẳng đắc đạo giác ngộ viên mãn. 
Thế nên, ở đây không có sự phân biệt hay kỳ 
thị Tuy nhiên, dường như Mật pháp Vô 
Thượng Du Già đặc biệt chú ý về nữ quyền vì 
giới cắm khinh khi nữ giới là một trong những 
giới trọng của Mật pháp. Tôi nghĩ rằng vì xã hội 
có thành kiến với phái nữ, nên mới có giới đó; 
nghĩa là đặc biệt quan tâm về thanh danh và 
quyền lợi của phụ nữ. 


Ngược lại, cắm khinh khi phái nam không 
phải là giới trọng. Điều này cho thấy rằng phải 
đặc biệt lưu tâm đến phái nữ. Vì thế, tôi thiết 
nghĩ trên căn bản, mọi người đều có quyền 
bình đẳng. Tuy nhiên, do phong tục tập quán 
nên mới tạo ra mối họa chèn ép khinh khi phụ 
nữ. Nếu nhìn việc này theo quan điểm Bồ Tát 


Trị Tâm Sân Hận 109 





đạo, tôi thiết nghĩ thật hoàn toàn bình đẳng. 


Theo Phật giáo Tây Tạng, Bổn Tôn Tara vốn 
là một trong các nữ Bổn Tôn có oai lực mạnh 
nhất. Theo truyền thuyết, do nhận thấy đa phần 
Bồ Tát vừa phát tâm, đang phát tâm, và đã 
thành Phật đều thị hiện hình tướng nam, nên 
Bổn Tôn Tara phát nguyện rằng sẽ giữ hình 
tướng nữ từ lúc phát tâm Bồ Đề cho đến ngày 
thành Phật. 


Hỏi: Xin Ngài bàn luận về vấn đề 'Tự Hận' 
và phương pháp của Phật giáo làm dịu bớt vấn 
đề đó. 

Đáp: Thật ra, tôi rất ng?c nhiên bỡ ngỡ khi 
nghe và chạm mặt với khái niệm 'Tự Hận. Tôi 
nhận thấy Phật tử chúng ta tinh tấn tu hành để 
điều phục bản ngã, tâm niệm ích kỷ, mà lại tự 
hận hay tự khinh, thì là việc ngoài sức tưởng 
tượng. Theo đạo Phật, nếu sống với tâm trạng 
chán nản não nề thì đó là tâm trạng tiêu cực 
thái quá. Tự hận lại còn thái quá so với tâm 
trạng chán nản não nề, nên nó thật rất nguy 
hiểm. 

Để tránh tâm trạng này, phải: Chấp nhận 
hay tin tưởng rằng mọi chúng sanh (mà đặc 
biệt là con người) đều có Phật tánh. Ai ai cũng 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 110 





có khả năng thành Phật trong tương lai. Thật 
vậy, ngài Tịch Thiên nhắn mạnh rất nhiều về 
điểm này trong quyền luận Nhập Bồ Tát Hạnh; 
Ngài bảo rằng ngay cả những chúng sanh yếu 
hèn như ong, ruồi, và côn trùng đều có Phật 
tánh. Nếu phát tâm tu đạo, chúng có khả năng 
thành Phật. Thế thì tại sao một con người như 
tôi có trí thông minh và có đầy đủ các căn, nếu 
phát tâm tu hành, lại không thành Phật? Trong 
quyển luận Vô Thượng Bồn Tích, ngài Di Lặc 
trình bày quan điểm đạo Phật dựa vào triết lý 
Phật tánh: Dù có nghèo hèn yếu kém đến đâu, 
chúng sanh vẫn không bao giờ đánh mất Phật 
tánh của họ. Hạt giống thành Phật luôn luôn 
còn đó. 

Về việc tự hận hay tự khinh, tạm thời chớ 
suy nghĩ nhiều về bản chất khổ đau bắt như ý 
của vòng luân hồi, mà phải nhìn nhiều khía 
cạnh tích cực của nó như có chánh kiến về tiềm 
năng và cơ hội sẳn có của mình. Kinh điển trình 
bày mọi phẩm hạnh sản có của một thánh nhân 
trong vòng luân hồi. Quán chiếu như thế sẽ 
tăng trưởng giá trị nhân phẩm và niềm tự tín. 

Lại nữa, phải dùng phương tiện thiện xảo để 
phù hợp căn tánh, và ý thích của mình. Ví dụ, 
giả sử anh A muốn anh B đi từ làng này đến 


Trị Tâm Sân Hận 111 





làng khác xa xôi hơn, nhưng anh lại B hơi nhát 
gan. Nếu anh A kể những sự khó khăn, thì anh 
B có thể cảm thấy chán nản, thất vọng: 'Anh ơi! 
Tôi sẽ không bao giờ đến vùng đó được'. 


Tuy nhiên, anh A có thể đạt được mục đích 
qua việc dùng phương tiện thiện xảo bằng cách 
chỉ dẫn anh B từng bước: 'Này Bạn! Chúng ta 
hãy đi đến thôn làng này", rồi lại bảo: 'Bạn ơi! 
Chúng ta hãy đi qua làng khác. 


Thêm một ví dụ điển hình khác; về học vấn, 
dù mục đích là vào đại học để có trình độ học 
vấn cao, nhưng chúng ta không thể bắt đầu 
ngay điểm đó mà phải khởi đầu học vần mẫu tự 
từ cấp mẫu giáo, v.v... Khi tiến bộ thì sẽ bước 
lên cấp kế tiếp, v.v..., rồi đến bậc tiến sĩ. Cũng 
vậy, lúc tu đạo, phải hành trì pháp môn thích 
hợp với điều kiện hiện tại. Điển hình, do có 
phiền não khác nhau như tham lam, sân hận, 
ngu si, yến hèn, v.v..., phải tu hành những pháp 
môn thích hợp để đối trị chúng. Trong quyền Tứ 
Bách Kệ Luận (luận về Bốn Trăm Bài Kệ), ngài 
Thánh Đề Bà bàn rất rộng về cách dẫn dắt đệ 
tử tu tập là phải tùy theo căn tánh của họ. 


Vào thời đức Phật, có một ông vua phạm tội 
ngũ nghịch giết cha, rồi bị ám ảnh vì tội lỗi đó, 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 112 





nên rất sầu não. Khi đến thăm ông ta, đức Phật 
dạy rằng phải giết cha mẹ, nhưng không phải là 
cha mẹ thật. Ngài dùng cha mẹ như một ân dụ 
về nghiệp lực và tham ái dẫn dắt tái sanh. Vì 
chúng kết hợp với nhau khiến có tái sanh, nên 
theo vài khía cạnh, chúng giống như cha mẹ. Vì 
vậy, Ngài dạy phải giết cha mẹ, tức là phải tây 
trừ nghiệp lực và tham dục. 

Mỗi hành giả chúng ta phải khéo léo hiểu 
sâu sắc những lời dạy của đức Phật trong kinh 
điển mà dường như đôi khi Ngài chấp nhận lý 
thuyết bản ngã. 


Hỏi: Làm sao nhận ra bản chất khổ đau của 
cõi Ta Bà để phát tâm xả ly chân chánh? Phải 
chăng nhờ khổ đau hay nhờ nhận ra nó mới 
thúc đầy sự phát tâm xả ly? 


Đáp: Chỉ nhận thức khổ đau chưa đủ bảo 
đảm phát tâm xả ly chân chánh. Cần hiểu sâu 
sắc về nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Nhờ kết 
hợp hai sự nhận thức như thế mới phát tâm xả 
ly chân chánh. 


Kinh điển dạy rằng giữa ba loại khổ như Khổ 
Khổ, Hoại Khổ, Hành Khổ, thì ngay cả loài vật 
cũng có xu hướng muốn tránh Khổ Khổ. Điều 
này chưa được gọi là hạnh xả ly chân thật vì 


Trị Tâm Sân Hận 113 





chỉ có khuynh hướng muốn giải thoát mà thôi. 


Ngoại đạo cũng có thể nhập thiền định để 
thầm thấu và phát nguyện giải thoát khỏi Hoại 
Khổ. Song, theo đạo Phật, đây chưa phải là 
nghĩa của hạnh xả ly chân thật. Phải phát hạnh 
xả ly chân chánh liên quan đến loại khổ thứ ba; 
nghĩa là nhận ra bản chất bất như ý của vòng 
luân hồi, tức là Hành Khổ, dựa vào chánh kiến 
biết cái 'Ta' giả tạm là sản phẩm của nghiệp và 
vô minh. Được như thế, chúng ta thật sự nhìn 
đến tận gốc. 


Do nhiều duyên chi phối, bản chất thường 
hằng thay đổi của các pháp được biểu lộ qua 
việc thiếu khả năng chịu đựng, tự chủ, độc lập 
của chúng ta. Về các căn, nhân duyên chi phối 
chúng chính là nghiệp lực và vô minh. Có thể 
tìm ra bản chất khổ đau bất như ý của các căn 
qua việc hiểu rõ hạt giống tiêu cực của chúng, 
rồi dẫn đến ước muốn chân thật cầu giải thoát. 
Đó là hạnh xả ly chân thật. Tôi thiết nghĩ, để 
phát khởi hạnh xả ly chân chánh, mỗi cá nhân 
phải có chánh kiến về khả năng giải thoát, tức 
là khả năng chứng đắc Niết Bàn, nếu không thì 
đức Phật đâu cần thuyết Bốn Thánh Đế, mà 
Ngài chỉ dạy đơn sơ về điều này: Chỉ quán 
chiếu bản chất của khổ đau. Tuy nhiên, về việc 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 114 





đó, phải nhớ rằng chúng ta có thể hiểu nó theo 
nhiều cách. Điển hình, theo quan điểm rốt ráo, 
bản chất hiện thực của khổ đau vốn là không, 
nhưng vấn đề này không nằm trong phạm vi 
phát tâm xả ly, mà chỉ nằm trong phạm vi thế 
tục đề. 


Hỏi: Vai trò của lòng từ bi ra sao, nếu mục 
đích tu hành là tây trừ vọng tình? Lòng từ bi có 
phải là một vọng tình chăng? 


Đáp: Xin hãy lắng nghe những lời thảo luận 
giữa tôi và các nhà khoa học. Khi ấy, chúng tôi 
thảo luận cách làm sao định nghĩa vọng tình. 
Cuối cùng, chúng tôi đều đồng ý rằng ngay cả 
cảnh giới Phật quả cũng được gọi là tâm tình. 
Thế nên, theo quan điểm đó, có thể xác quyết 
rằng lòng từ bi cũng là một loại tâm tình. 


Tâm tình không hẳn là tiêu cực. Trong đó có 
tâm tình tích cực (tốt) và tâm tình tiêu cực 
(xấu). Vì thế, việc nên làm là phải tây trừ tâm 
tình tiêu cực. 

Hỏi: Tôi là linh mục, một tín đồ Cơ Đốc giáo 
thuần thành; vậy có thể thọ giới của đạo Phật 
được chăng? Theo sự hiểu biết cá nhân, 
dường như giữa đạo Phật và đạo Cơ Đốc có 
nhiều điểm tương đồng; điều này cho phép việc 


Trị Tâm Sân Hận 115 





chấp nhận và hành trì cả hai tôn giáo vì hai tôn 
giáo này đều hướng về ánh sáng, con đường 
chân lý, tình thương, và giải thoát. Một trong 
những vị thầy của tôi, mục sư Cơ Đốc giáo 
Thomas Merton, cũng là một hành giả Phật tử. 


Đáp: Dĩ nhiên, có nhiều điểm tương đồng 
giữa tất cả truyền thống tôn giáo chính thống 
trên thế giới. Do đó, tôi tin tưởng rằng điều rất 
tốt là vào lúc đầu, có thể song hành đạo Phật 
và đạo Cơ Đốc, hay các tôn giáo khác. 


Tuy vậy, muốn tiền bước hành trì thâm sâu 
thì sẽ vấp phải nhiều vấn đề. Vì điều đó tương 
tự như sự học vấn; nếu muốn trở thành chuyên 
gia, phải chọn lựa một ngành nghề đặc biệt. 
Theo đạo Phật, khi đạt đến cảnh giới nào đó, 
việc chứng ngộ tánh Không là một trong những 
chìa khóa nhập đạo. Tôi thiết nghĩ, khái niệm về 
tánh Không và khái niệm về một đắng tạo hóa 
tuyệt đối thật khó lòng dung hòa. Đối với hành 
giả đạo Cơ Đốc, theo truyền thống, khái niệm 
về đắng sáng tạo và việc chấp nhận vị đó như 
thần thánh vốn là nhân tố rất quan trọng để 
phát triển sự khắc chế, lòng từ bi, tha thứ, và 
để tăng trưởng mối liên hệ mật thiết. Ngoài ra, 
khi Thượng Đề được xem như một vị thần có 
quyền năng tuyệt đối, thì khó lòng hiểu về khái 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 116 





niệm 'Muôn pháp vốn tương đối. Tuy nhiên, 
nếu hiểu về Thượng Đề trong phạm trù của một 
bản thể rốt ráo chân thật hay chân lý cứu cánh, 
thì có thể có giải pháp đồng nhất. Kế đến, nếu 
cố gắng diễn dịch mới mẻ về khái niệm Cha, 
Con, Thánh Thần, tôi thiết nghĩ điều này có thể 
được so sánh với ba thân như Báo Thân, Ứng 
Thân, Pháp Thân của đức Phật. Tuy vậy, một 
khi bắt đầu diễn dịch ba ngôi như thế theo 
phạm trù của giáo lý ba thân, thì sự hành trì đó 
có thật sự vẫn giữ theo truyền thống của đạo 
Cơ Đốc hay không, đó là điều đáng ngờ vực. 


Tôi thiết nghĩ tín ngưỡng cá nhân phải dựa 
vào căn tánh của đương sự. Vì thế, tôi nói với 
nhiều người rằng là tăng sĩ Phật giáo, tôi nhận 
thấy đạo Phật phù hợp nhất đối với mình. Điều 
này không có nghĩa rằng đạo Phật là tôn giáo 
hợp với mọi người. Đối với những người khác, 
các tôn giáo dựa vào lý thuyết đắng tạo hóa 
như đạo Cơ Đốc, đạo Hồi, đạo Do Thái thì thích 
hơn. Do đó, phải theo tín ngưỡng phù hợp với 
căn tánh cá nhân. 

Ngoài ra, tôi luôn cố gắng giải thích và nhắc 
nhở rõ ràng là việc thay đổi tôn giáo không phải 
là điều dễ dàng. Điển hình, ở xứ Tây Phương, 
hầu hết truyền thống văn hóa và gia đình của 


Trị Tâm Sân Hận 117 





quý vị đều theo đạo Cơ Đốc. Dĩ nhiên, đối với 
những ai đang theo lý thuyết vô thần, thì việc 
hướng về đạo Phật không thành vấn đề. Điều 
này rất tốt, vì thà theo đạo Phật còn hơn theo 
chủ nghĩa vô thần. Thông thường, tôi gọi họ là 
'vô thần cực đoan' vì đôi khi đạo Phật và chủ 
nghĩa vô thần cũng có vài quan điểm tương 
đồng. Nói chung, tốt nhất là nên giữ mình 'vô 
thần cực đoan'. Song, đ?i với những ai cảm 
thấy có tôn giáo thích hợp cho tín ngưỡng cá 
nhân, thì họ nên đắng đo vấn đề thay đổi tôn 
giáo. Tổng quát, tôi thiết nghĩ điều hay nhất là 
nên giữ truyền thống tôn giáo của mình. Chắc 
chắn, quý vị có thể ứng dụng theo vài pháp 
môn của đạo Phật để phát triển hạnh nhẫn 
nhục, từ bi, hỷ xả, v.v... mà không cần chấp 
nhận thuyết tái sanh hay những triết lý phức 
tạp. 


Ngoài ra, tôi nghĩ rằng một điểm quan trọng 
là có các huynh đệ Cơ Đốc giáo thích thú pháp 
thiền. Tôi nhận thấy trong giáo lý Cơ Đốc Hy 
Lạp chánh thống gọi đó là "Thuyết bí tích'. Dĩ 
nhiên, có những điểm quý vị có thể chấp nhận. 
Ngược lại, nếu vội vàng thay đổi tôn giáo, thì 
sau này quý vị có thể gặp chướng ngại rối rắm. 
Do đó, hãy thận trọng. Phải nhớ rằng một khi 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 118 





thay đổi tín ngưỡng cá nhân, xu hướng tự 
nhiên thông thường là phê bình tín ngưỡng xưa 
để biện hộ cho việc chấp nhận tín ngưỡng mới. 
Điều này rất nguy hiểm. Dẫu tín ngưỡng xưa có 
thể không phù hợp cho cá nhân, nhưng hàng 
triệu người khác lại được lợi ích. Vì vậy, chúng 
ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng lẫn 
nhau; nghĩa là phải tôn trọng tôn giáo ban niềm 
tin và cảm ứng cho hàng triệu người khác. 
Ngoài ra, còn có rất nhiều lý do để hành việc 
đó. 


Trị Tâm Sân Hận 119 





Ngày thứ ba. Buỏi thứ nhất. 


Phần trên, ngài Tịch Thiên đã bàn qua cách 
đối phó những sự tổn hại gây cho thân mình. 
Từ đây, Ngài giải thích cách thức tránh nỗi lửa 
sân khi gặp kẻ phá hoại vật sở hữu của mình. 

64. Khi kẻ khác hủy báng hay hủy phá Pháp 
Bảo như các thánh tượng, kinh điển, v.v..., nếu 
tôi thù hẳn họ thì là việc sai trái, vì Tai Bảo 
không thể bị tổn hoại. 


Trong bài kệ trên, ngài Tịch Thiên nói rằng 
người Phật tử cố biện minh cho việc tức giận 
kẻ hủy hoại tượng Phật, hủy báng Tam Bảo, 
v.v... vì đó là những thánh vật rất quý báu, và vì 
muốn hộ trì Phật pháp. Ngài Tịch Thiên bảo 
rằng không đúng cho lắm. Thực ra, chúng ta 
phản ứng tiêu cực như thế chỉ vì bất bình. Tuy 
nhiên, những thánh vật đó không thể nào bị tổn 
hoại. 


65. Phải tránh thù hận những kẻ hãm hại 
thầy Tổ, bạn bè, thân quyến của mình. Ngược 
lại, như đã bàn, phải xem những việc đó phát 
sanh từ nhân duyên. 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên bảo rằng 
thù hận những kẻ hãm hại thầy tổ, bạn bè, thân 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 120 





quyến của mình cũng không đúng. Trong 
những trường hợp đó, vì tạo nghiệp xấu trong 
quá khứ, nên nay họ mới bị hãm hại. Lại nữa, 
đôi khi có nhiều nhân duyên liên hệ. Sự hãm 
hại của kẻ khác có thể liên hệ với thái độ của 
bạn bè chúng ta. Thế nên, chúng ta phải xem 
xét những nhân duyên đó và chớ thù hận. 


66. Tại sao chỉ thù hẳn loài hữu tình, trong 
khi loài vô tình cũng góp phần gây tổn hại? Tôi 
phải kiên nhẫn chấp nhận tất cả sự tổn hại. 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên nói rằng 
bàn về các nhân duyên liên hệ đến sự tổn hại 
(như đã bàn), có những đối tượng hữu tình và 
vô tình. Tuy nhiên, tại sao chúng ta đặc biệt tính 
toán, chọn lựa, và giữ tâm hiềm thù với những 
đối tượng hữu tình? 


67. Có người do ngu si mà làm hại, có người 
do ngu si mà nỗi sân, vậy thì ai có lỗi, ai không 
lỗi? 

Nơi đây, ngài Tịch Thiên đưa ra sự cân 
xứng giữa hai bên. Kẻ hãm hại chúng ta hay 
bạn bè của chúng ta, vì hắn ngu muội về hậu 
quả xấu. Nếu bất bình nổi giận kẻ đó, thì chúng 
ta cũng là kẻ ngu. Hai hành động đó đối xứng 
với nhau, thì ai đúng ai sai? Kẻ ác lẫn người 


Trị Tâm Sân Hận 121 





sân đều ngu muội. 


68. Vì xưa kia gây nghiệp xấu, nên nay mới 
bị hãm hại. Mọi việc đều liên hệ đến hành vi 
của tôi, thì tại sao tôi thù hận kẻ đó? 

Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên đáp lại sự 
phản ứng thông thường; để biện hộ sự thù hận, 
chúng ta nói rằng đó là hai trường hợp khác 
biệt: 'Ngay lúc đầu, tôi chỉ lo việc của mình, chứ 
nào chọc tức họ đâu, nhưng lại bị hại. Do đó, 
trong trường hợp đặc biệt này, tức giận họ là 
điều đáng làm. 

Ngài Tịch Thiên bảo rằng về việc này, chúng 
ta chưa suy nghĩ chính chắn. Nếu xem xét cần 
thận, sẽ thấy rằng chính mình phải chịu trách 
nhiệm vì đó là quả báo xấu của mình. Do đó, 
không thể nói: 'Tôi hoàn toàn vô tội trong 
trường hợp này.. 

69. Đã nhận ra, tôi phải cố gắng vươn mình 
tạo công đức để chắc chắn trang trải tình 
thương đến mọi người. 


Trong bài kệ trên, ngài Tịch Thiên kết luận 
rằng sau khi hiểu những lời giải thích trước kia, 
chúng ta phải phát nguyện: 'Kể từ nay, tôi 
nguyện nhắc mình và người sống hòa hợp và 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 122 





trải rộng lòng từ bỉï'. 

70. Ví dụ, khi lửa từ nhà này cháy lan sang 
nhà khác, điều hay nhất là phải vứt bỏ rơm và 
những vật dễ cháy. 


f1. Cũng vậy, khi lửa sân cháy tràn sang 
những gì mà tôi đắm chấp, thì tôi phải lập tức 
dập tắt nó, vì e rằng công đức sẽ ra tro. 

Trong hai bài kệ trên, ngài Tịch Thiên nhắn 
mạnh tầm quan trọng trong việc đương đầu với 
tâm chấp trước vì nó chính là cội gốc của sân 
hận. Ngài đưa ra một ví dụ rằng nếu thấy lửa 
cháy nhà, thì tức khắc phải dập tắt những cọng 
rơm đang cháy để đảm bảo rằng ngọn lửa này 
không cháy lan sang những căn nhà khác. 
Cũng vậy, khi lửa sân nổi lên, nó sẽ cháy lan 
tràn nhờ nhiên liệu chấp trước. Thế nên, phải 
cố gắng tây trừ tâm chấp trước. Nói chung, 
trong kinh điển Đại Thừa trình bày lý tưởng Bồ 
Tát hay 'Cách sống'; trong quyên Đại Thừa Tập 
Bồ Tát Học Luận, ngài Tịch Thiên nhắn mạnh 
về tầm quan trọng của việc đối phó với sân 
hận, cũng như làm sao để tự thủ hộ và tẩy trừ 
nó. Tuy nhiên, Ngài nhân mạnh rằng có những 
trường hợp ngoại lệ mà chấp trước có thể hỗ 
trợ Bồ Tát làm việc lợi tha. Tuy vậy, tham trước 


Trị Tâm Sân Hận 123 





vẫn là cội gốc của sân hận. 

Khác với chấp trước, khi sân hận nồi lên nó 
rất tai hại, thô lỗ, và có đặc tánh gây bắn loan. 
Ngược lại, chấp trước nhẹ nhàng hơn. Nhưng, 
chấp trước cũng là cội gốc của sân hận. Để tây 
trừ hoàn toàn sân hận, chúng ta cũng phải đối 
đầu với chấp trước. 


Tuy đôi khi chấp trước hỗ trợ Bồ Tát làm 
việc lợi tha, nhưng đó không phải là bản chất 
của nó, mà nhờ Bồ Tát dùng phương tiện thiện 
xảo xử dụng nó; nghĩa là nên nhớ rằng trên căn 
bản, chấp trước vốn là cội gốc của vòng luân 
hồi. 

Lại nữa, nhiều sự gây gỗ trong gia đình do 
chấp trước gây ra. Có nhiều loại chấp trước 
khác nhau tùy theo đối tượng. Điển hình, do 
chấp trước vào hình sắc, âm thanh, mùi hương, 
vị, xúc chạm v.v... nên vấp phải bao vấn đề. Có 
lẽ tâm chấp trước vào ái dục mạnh mẽ nhất. 
Kinh điển thuyết rằng nó có liên hệ đến sự chấp 
trước của năm căn. Do đó, nó mạnh mẽ hơn 
hết và có khả năng gây bao vấn đề rắc rồi. 

Tuy nhiên, tôi không biết việc đắm chấp vào 
tiền bạc thuộc về loại nào, vì không thể bảo 
rằng đắm chấp vào hình tướng đẹp đẽ hay âm 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 124 





thanh diệu dàng của tiền bạc. Với tiền bạc, 
chúng ta có thể có được rất nhiều đối tượng 
dục lạc, nên mới đắm chấp vào nó mạnh mẽ. 


Bàn về nam tính và nữ tính, tôi nhận thấy 
hai nhân tính này chủ yếu liên hệ với nhau qua 
ái dục. Đôi khi, con người kết duyên với nhau 
qua ái dục với động cơ tìm sự thỏa mãn tạm 
thời. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ mối quan hệ đó 
không vững vàng đáng tin cậy vì họ không dựa 
vào tình người mà chỉ dựa vào thú vui xác thịt. 
Ngược lại, có loại quan hệ tình dục không dựa 
vào nhục thể, mà chủ yếu nhắn mạnh về việc 
tôn trọng và hiểu rõ phẩm giá lẫn nhau như 
thấy rằng họ tử tế, hiền hậu, nhã nhặn. Ngoài 
việc cần thời gian tìm hiểu để thông cảm lẫn 
nhau, bắt cứ mối quan hệ tình dục nào dựa vào 
điều này sẽ được dài lâu, đáng tin cậy, và chân 
chánh; ở đây, hai bên có ý thức trách nhiệm 
qua việc cam kết với nhau. Ngược lại, trong 
trường hợp trước chưa đủ những yếu tố đó, vì 
chỉ muốn thỏa mãn tạm thời. 


Như đã bàn luận, trong nội tâm của mọi 
người đều có nhiều điều mâu thuẫn. Đôi khi, vì 
vọng niệm trước và sau giằng co với nhau suốt 
ngày, khiến chúng ta phải cố gắng hết sức hòa 
giải chúng, nên lắm lúc sanh bịnh nhức đầu. Do 


Trị Tâm Sân Hận 125 





đó, vì giữa hai người, giữa cha mẹ con cái, 
giữa anh chị em, đều có sự khác biệt, nên hẳn 
nhiên có sự xung đột và bất đồng. Để giải quyết 
những vấn đề đó phải có niềm tự tín về khả 
năng hòa hợp. 


72. Bị chặt tay rồi được tha bổng, vậy thì tử 
tội có phải may mắn lắm không? Cũng vậy, 
phải chịu đau khổ của kiếp người có phải may 
mắn hơn là bị đọa địa ngục chăng? 


73. Khổ đau nhỏ nhặt trong hiện tại không 
thể chịu đựng nổi, huống gì khổ đau cùng cực 
ở địa ngục chỉ vì lửa sân tạo ra? 


Trong hai bài kệ trên, ngài Tịch Thiên giải 
thích rằng muốn tự bảo vệ và tránh quả báo 
xấu trong tương lai, chớ nên thù hận kẻ hại 
mình; nghĩa là khi gặp khó khăn hay bị hại mà 
vẫn nhẫn nhục chịu đựng thì sẽ tránh hậu quả 
xấu về sau. Nhờ biết cách giải quyết và gạt bỏ 
những việc nhỏ nhặt, chúng ta sẽ có kinh 
nghiệm đương đầu với những việc trọng đại 
mai sau. Ngài đưa ra ví dụ rằng để được phóng 
thích tránh khỏi tội chết, tử tội phải bị chặt tay, 
thì hắn có mừng lắm không? Nghĩa là hy sinh 
chịu khổ đau nhỏ nhặt (bị chặt tay) để tránh nỗi 
khổ cùng cực (bị xử tử). Ngài lại nói rằng khi bị 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 126 





hại mà vẫn hành hạnh nhẫn nhục thì sẽ được 
hai lợi ích: Thứ nhất, tránh gây quả báo xấu về 
sau. Thứ hai, giảm bớt ghiệp xấu xưa kia. 


Kiên nhẫn chấp nhận những thử thách nhỏ 
nhặt cũng giúp có cơ hội hành trì những pháp 
môn khác. Có thể phát nguyện hồi hướng 'Nhờ 
chịu khổ đau, nguyện cho con tịnh hóa nghiệp 
xấu xưa kia'. Chúng ta cũng dùng dịp đó để 
hành hạnh tong-len', tức là hạnh "Thủ và Xả'. Vì 
thế, khi chịu đựng khổ đau, phải suy nghĩ: 
'Nguyện khổ đau này thay thế tất cả khổ đau 
của chúng sanh để họ được an lạc'. Nghĩa là 
phải dùng cơ hội chịu đựng khổ đau để phát 
nguyện thay thế chúng sanh chịu khổ. 

Đặc biệt, lời giáo huấn này rất hữu ích khi 
gặp bịnh hoạn. Dĩ nhiên, trước hết việc quan 
trọng là phải dùng mọi cách phòng ngừa nỗi 
khổ vì bịnh hoạn như kiên cử ăn uống đúng 
cách. Kế đến, khi bị bịnh, chớ xem thường 
thuốc thang trị liệu cần thiết. Ngoài ra, cũng có 
sự khác biệt lớn lao trong cách đối phó bịnh tật; 
nhờ có thái độ thích ứng, chúng ta tự cứu mình 
tránh khỏi những nỗi khổ tinh thần như than 
van, hồi tiếc, tràn ngập bao nỗi lo âu sầu muộn, 
v.v... Dù chưa giảm được nỗi khổ của xác thân, 
nhưng hãy suy nghĩ: 'Nhờ kinh nghiệm này, 


Trị Tâm Sân Hận 127 





nguyện cho tôi cứu giúp những ai phải bị chịu 
khổ như thế'. 


Đó là cơ hội tu đạo, tức là hành hạnh 'tong- 
len (Thủ và Xả)'. Chắc chắn pháp môn này giúp 
chúng ta tránh bớt nỗi khổ tinh thần, dù bịnh 
tình chưa hẳn được bình phục. Lại nữa, thay vì 
buồn rầu than vãn, hãy vui mừng và xem cơn 
bịnh như một đặc ân, giúp cuộc sống được tươi 
đẹp hơn. 


Đôi khi, do hiểu lầm thuyết nhân quả, chúng 
ta quen đồ lỗi mọi việc cho nghiệp, rồi xuôi tay, 
lẫn tránh trách nhiệm. Thật sự, có thể nói dễ 
dàng: 'Tôi bắt lực không biết phải làm gì vì đây 
là quả báo của nghiệp xấu xa xưa'. Đó là sự 
hiểu sai lầm hoàn toàn về nghiệp, vì dù phải 
chịu khổ đau do quả báo xấu, nhưng không có 
nghĩa rằng hết cách chọn lựa hay hết hy vọng 
chuyển nghiệp. Cũng vậy, trong mọi khía cạnh 
của cuộc sống, chớ nghĩ tiêu cực rằng tất cả 
đều là định nghiệp, mà không hành động tích 
cực để chuyển nghiệp. Nếu có chánh kiến về 
nghiệp, nên hiểu rằng nghiệp nghĩa là 'hành vĩ', 
tức là tiến trình thay đổi tích cực. 


Nghiệp (hay hành vi) bao gồm hành động do 
một tác nhân tạo tác trong quá khứ (trong 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 128 





trường hợp này là chính mình). Nói rộng hơn, 
hành động hiện tại định đoạt tương lai trong 
tầm tay; nghĩa là hiểu nghiệp với cách nhìn tích 
cực. Điều này chứng tỏ rằng tác nhân đóng vai 
trò quan trọng trong việc quyết định hướng ởi 
của nghiệp. Ví dụ đơn giản, muốn nuôi sống 
thân thể, phải tự tìm thức ăn, rồi nấu nướng để 
dùng. Việc này chứng minh rằng nhờ tích cực 
làm mới đạt đến mục đích đơn giản như thế. 


74. Để thỏa mãn dục vọng, tôi tạo nghiệp 
xấu, rồi bị hành phạt khổ sở trong địa ngục. Tuy 
nhiên, những hành vi đó không thể làm mãn 
nguyện mình và người. 


75. Thực sự tôi phải vui mừng vì sự tổn hại 
kia nào bằng một phần của việc làm đầy ý 
nghĩa lớn lao: Chịu khổ thay cho chúng sanh để 
họ không bị tổn hại. 

Trong những bài kệ này, ngài Tịch Thiên giải 
thích rằng những nỗi gian truân gặp phải trên 
bước đường hành hạnh lợi tha và nhẫn nhục, 
nào sánh bằng những nỗi khổ ở các cõi thấp 
hèn. Nhờ hành trì và hành hạnh lợi tha, chắc 
chắn sẽ giải quyết được những nỗi khổ trong 
hiện tại. 


Thiền quán. 


Trị Tâm Sân Hận 129 





Hãy thiền quán về lòng từ bi bằng cách quán 
tưởng một chúng sanh đang bị bịnh tật hành hạ 
hay gặp hoàn cảnh bát hạnh. Kế đến, cố gắng 
gieo duyên với họ bằng cách nghĩ rằng giống 
như mình, họ cũng cảm nghiệm buồn vui. Kế 
tiếp, hãy rãi tâm từ bi thông cảm hoàn cảnh khổ 
đau bắt hạnh của họ. 


Như lúc trước, chúng ta hãy dùng ba phút 
đầu để hành thiền quán chiếu như nghĩ về khổ, 
cảnh trạng bắt hạnh của khổ, v.v... Kế tiếp, cố 
gắng nhất tâm phát nguyện: 'Nguyện cho chúng 
sanh thoát khổ', và 'Tôi sẽ cứu độ họ hết khổ'. 


Nói chung, có hai loại thiền quán chủ yếu. 
Loại thứ nhất, quý vị chọn ra đề mục thiền 
quán. Ví dụ, trong trường hợp thiền quán về lý 
vô thường hay tánh Không, không thể suy nghĩ 
về bản chất của chúng, mà phải nhất tâm quán 
chiếu chúng như đề mục thiền quán. Loại thiền 
quán khác là phát khởi tâm niệm hướng vào 
một cảnh giới đặc biệt. Ví dụ, để thiền quán về 
tâm từ bi, không thể dùng tâm đó làm đề mục 
thiền quán, mà phải hướng tâm sống với tâm 
đó. 

Tôi thiết nghĩ theo định nghĩa, phải hiểu rằng 
khi phát triển tâm từ bi, quý vị đang cố gắng 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 130 





chia xẻ nỗi khổ của chúng sanh; nghĩa là tự 
nguyện chấp nhận gánh thêm khổ đau. Trong 
khoảnh khắc, có thể cảm thấy bực bội đôi chút, 
nhưng ẩn tàng sự tỉnh giác rằng vì mục đích 
cao thượng và vì lòng từ bi, mình tự nguyện 
chịu khổ thay người. Điều này trái ngược với 
tâm tư lo lắng cho mình vì bị cơn bịnh hành hạ, 
thiêu đốt làm tê liệt các căn. Vì vậy, nên nhớ 
rằng càng tự nguyện thay người chịu khổ nhiều 
chừng nào, thì càng tăng cường ý chí và sự 
tỉnh giác bấy nhiêu. 

Có nhiều người hiểu lầm về ngài Lãng Nhật 
Đường Ba (Langgri Tangpa), vị đại hành giả 
thiền quán về lòng từ bi, với biệt hiệu là 'Lạt Ma 
rơi lệ. Ngài thường rơi lệ vì tâm niệm đạt đến 
cảnh giới 'Sugata' rốt ráo hoan hỷ về mình và 
người; nghĩa là 'đến bờ kia' hay 'vượt xa', và là 
cảnh giới hoàn toàn hoan hỷ, an lạc. Tóm lại, 
Ngài không phải khóc vì muốn khổ đau, mà 
muốn mình cùng người đi đến cảnh giới hạnh 
phúc an lạc. 

Hỏi: Xin Ngài giải thích về mối liên hệ giữa 
sự sợ hãi và thù hận, cùng sự sợ hãi và nhẫn 
nhục. 


Đáp: Có nhiều loại sợ hãi. Loại thứ nhất, 


Trị Tâm Sân Hận 131 





dựa vào lý do chính đáng mà sợ hãi. Loại thứ 
hai, do tâm tưởng tượng nên sanh ra sợ hãi. 
Tôi thiết nghĩ loại thứ hai đến từ quả báo xấu 
sâu xa, và là cảnh giới đau khổ. Tôi thiết nghị, 
lo sợ vọng niệm xấu xa của mình là loại sợ hãi 
chính đáng. Vọng niệm xấu xa phóng đại sự thù 
nghịch, khiến mình sợ kẻ khác. Vì thế, đôi khi 
thù hận dẫn đến sợ hãi. 

Đối với mối liên hệ giữa sợ hãi và nhẫn 
nhục, tôi không biết. 

Hỏi: Phải chăng thà tránh giận người, còn 
hơn học cách đối phó sân hận? 

Đáp: Điều này rất đúng. Thật ra, vào lúc 
đầu, hành giả phải chọn nơi cô tịch hoang 
vắng. Tuy nhiên, đây chỉ là cách giải quyết tạm 
thời chứ không lâu dài. Trong khi sống đơn 
độc, phải hành trì và phát triển nội lực mạnh 
mẽ, để khi trở lại xã hội, chúng ta được trang bị 
hoàn hảo. Muốn thành A La Hán như tê giác, 
phải thường sống đơn độc tránh va chạm với 
xã hội để nhất tâm hành thiền. 

Hỏi: Bằng chứng nào cho thấy chúng ta có 
Phật tánh? Làm sao biết rằng mọi người và 
mình đều có Phật tánh? 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 132 





Đáp: Trước hét, theo đạo Phật, chân tâm rốt 
ráo vô thể tánh, nghĩa là tánh Không. Do đó, 
nên nhận ra tâm thức chỉ là ảo huyễn, vọng 
động không thật, nên có thể được loại trừ. Nhờ 
tư duy, quán chiếu, và trực nghiệm mới tỏ ngộ 
rằng chân tâm vốn là tánh Không; do nằm trong 
chân tánh, cuối cùng sẽ tây trừ được vọng tâm. 


Tóm lại, chân tâm vốn thanh tịnh sáng suốt, 
và thức tánh lại nằm trong đó. Nói rộng ra, dù 
chưa hoàn toàn sống với chân tâm, nhưng nhờ 
quán chiếu thâm sâu mà tỏ ngộ điều đó, rồi dựa 
vào kinh điển để biện biệt những cảnh giới tâm 
thức khác nhau. Những điều này được giải 
thích trong phạm trù của bốn cảnh giới tâm 
thức vi tế, và được gọi là 'Tịnh Quang', hay 
chân tâm. Nếu lý luận suông mà không dựa vào 
kinh điển thì khó lòng hiểu rõ những điều đó. 

Điểm trọng yếu là cá nhân phải thực sự liễu 
ngộ. Trong luận điển Mật Tích có những lời lẽ 
ân dụ về tám mươi tâm sở biểu trưng cho các 
tâm niệm vi tế, và cách chúng liên hệ đến bốn 
cảnh giới Tịnh Quang. Tuy nhiên, tôi thấy rằng 
nếu chỉ dùng lý luận lô-gích thì khó lòng đi đến 
kết luận mỹ mãn. Ngoài ra, trong quyển Vô 
Thượng Bồn Tích, ngoài việc giải thích về chân 
tâm, ngài Di Lặc còn dạy rằng sở dĩ chúng sanh 


Trị Tâm Sân Hận 133 





đều muốn thoát khổ được vui, vì họ có khả 
năng đó. 

Hỏi: Ngài nghĩ gì về các vị giảng sư Phật 
giáo tuy thuyết và viết rất hay, nhưng thực 
hành? 

Đáp: Vì biết sẽ xảy ra điều này, nên đức 
Phật quy định khắc khe về phẩm hạnh thiết yếu 
của một vị thầy đức độ. Ngày nay, có lẽ đây là 
vấn đề nghiêm trọng. Vì Phật pháp không phải 
là một môn sử học hay văn học, nên những lời 
thuyết giảng về giáo lý chỉ có ý nghĩa và lợi ích 
khi vị giảng sư đã từng thực hành những điều 
đó. Vì vậy, những ai muốn thuyết pháp phải tự 
chuẩn bị và nhận rõ trọng trách. Vì sự hệ trọng 
này, khi miêu tả phẩm hạnh thiết yếu cho một 
cá nhân trở thành vị thầy, ngài Tông Khách Ba 
trích dẫn lời dạy chi tiết của ngài Di Lặc về 
phẩm hạnh căn bản của một vị thầy trong 
quyền 'Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Tạng 
(Ornament of Scriptures), như phải tự khắc 
chế, được t? tại, có lòng từ bi, v.v... Ngài Tông 
Khách Ba kết luận rằng trước hết phải hiểu biết 
về phẩm hạnh thiết yếu của một vị thầy nếu 
muốn tầm sư học đạo. Cũng vậy, muốn thâu 
nhận đệ tử, vị thầy phải hiểu rõ trọng trách và 
tự xét mình có đầy đủ những phẩm hạnh đó 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 134 





chăng, để bổ túc những gì thiếu sót. Bàn sâu 
hơn, nếu tu hành không vì mục đích giải thoát 
mà vì tiền tài, thì điều đó thật sai lầm, vì kiếm 
tiền bằng cách khác hay hơn. Hành động như 
thế thật sự làm bằng chứng cho lời tố giác của 
Cộng Sản rằng tôn giáo vốn là công cụ bóc lột. 
Điều này thật đáng buồn. 


Dự biết sự lạm dụng như thế, đức Phật dứt 
khoát dạy rằng chớ sinh sống bằng năm nghề 
nghiệp bất chánh, như lường gạt hay tâng bốc 
thí chủ để được lợi lạc tối đa. 


Người đệ tử cũng có trách nhiệm rằng chớ 
mù quáng nhận ai làm thầy. Có thể tu học Phật 
pháp với các vị thiện tri thức mà không nhất 
thiết phải tôn thờ họ như vị thầy bổn sư. Xem 
xét cho đến khi nào hiểu rõ, tin tưởng chắc thật 
về họ: 'Bây giờ, Ngài có thể làm thầy bổn sư 
của con', rồi theo họ tu học. Ngoài ra, quý vị 
cũng có thể tu học qua kinh sách vì ngày càng 
có nhiều hơn. 


Phải có chánh kiến để tránh hiểu lầm những 
lời nhân mạnh về hoàn cảnh đặc biệt của ngài 
Tịch Thiên trong quyền luận Nhập Bồ Tát Hạnh. 
Nói chung, vì vị thầy đóng vai trò quan trọng 
trong việc mang lại niềm hứng khởi, ban phước 


Trị Tâm Sân Hận 135 





lành, truyền giáo pháp, v.v... nên phải nhấn 
mạnh rất nhiều về việc duy trì niềm tin và mối 
lên hệ chân chánh với vị thầy. Kinh dạy: 
'Nguyện cho con sáng suốt phát tâm tôn kính vị 
đạo sư, để thấy mọi hành vi của Ngài đều thanh 
tịnh'. 

Hơn ba mươi năm về trước, tôi đã từng bảo 
rằng phải cần thận suy xét liều thuốc độc này, 
vì dễ dàng bị lạm dụng nếu cho rằng mọi hành 
vi cử chỉ của vị đạo sư là thanh tịnh, giác ngộ. 
Đối với một số người Tây Tạng, lời này có lẽ 
hơi thái quá. Tuy nhiên, qua dòng thời gian, tôi 
tin chắc rằng lời nhắc nhở này hoàn toàn có lý, 
vì rất nguy hiểm nếu hiểu sai lời Phật dạy. Điển 
hình, bàn về tầm quan trọng của mối liên hệ 
thầy trò, trong tạng luật, đức Phật dạy rằng dù 
phải tùy thuận tôn kính vị đạo sư, nhưng chớ 
chấp nhận những lời dạy phi pháp. 


Cũng vậy, trong tạng kinh, đức Phật dạy 
rằng phải y theo bất cứ lời dạy nào đúng chánh 
pháp, còn ngược lại chớ tin theo. 


Trong pháp Vô Thượng Du Già Mật Tích 
của Phật giáo Mật Thừa, mối liên hệ thầy trò vô 
cùng quan trọng. Điển hình, trong Vô Thượng 
Du Già Mật Tích, có pháp Đạo Sư Du Già, tức 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 136 





là hành hạnh Du Già hướng đến vị đạo sư. Tuy 
nhiên, trong đó dạy rằng nếu vị thầy dạy bắt cứ 
điều gì phi pháp thì chớ y theo. Phải giải thích 
lý do tại sao không thể làm theo lời dạy đó cho 
vị đạo sư nghe. Nơi đây, phải hiểu rằng chúng 
ta không được dạy: 'Vâng! Bất cứ lời gì Ngài 
dạy, con sẽ làm theo', mà được nhắc rằng phải 
dùng trí huệ để suy xét sự việc và sẵn sang bác 
bỏ những lời dạy phi pháp. 


Tuy nhiên, lịch sử Phật giáo có ghi nhận 
những tấm gương tôn thờ đạo sư như ngài 
Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa; những câu 
chuyện đó có thể dường như thái quá đôi chút. 
Bề ngoài, các ngài có thể giả dạng như những 
kẻ xin ăn hạ tiện, hoặc có những hành vi kỳ lạ 
mà đôi khi khiến cho người khác mắt tin tưởng, 
nhưng lúc cần để hỗ trợ người khác có niềm tin 
kiên cố vào Phật pháp, các ngài có những nhân 
duyên quân bình hóa: Cảnh giới chứng ngộ cao 
siêu. Nói chung, các ngài có thể hiển hiện rất 
nhiều thần thông nhiều hơn những gì mà người 
khác thường tự hào có được. Ngược lại, các 
ông thầy đời nay có những hành vi bất chính 
vượt trội hơn hết, nhưng lại thiếu các yếu tố 
quân bình; nghĩa là khả năng hiển hiện thần 
thông, để rồi dẫn đến bao vấn đề rắc rối. 


Trị Tâm Sân Hận 137 





Do đó, là người đệ tử, đầu tiên quý vị phải 
quán sát và tìm hiểu vị thầy tường tận. Chớ 
chấp nhận ai đó làm thầy trừ phi tin tưởng chắc 
thật về đạo hạnh của vị đó. Thứ hai, nếu về sau 
xảy ra những điều không hay, quý vị cũng có 
quyền từ bỏ họ. Điểm trọng yếu là người đệ tử 
phải chắc chắn rằng không làm vị đạo sư bị hủ 
hóa. 

Hỏi: Với niềm tôn kính tột bậc, tôi ngồi đây 
suy nghĩ về việc thật ngạo mạn khi bảo rằng 
không có đâng sáng tạo. Tuy nhiên, tôi biết đạo 
Phật có dạy về sự khiêm tốn. Tại sao Ngài nghĩ 
rằng dùng lý luận lô gích có thể hiểu rõ tất cả 
việc trọng đại? Phải chăng đơn giản đây là một 
hình thức tín ngưỡng? Cuối cùng, về vấn đề có 
hay không có một đắng sang tạo, trực giác và 
cảm giác đóng vai trò gì? 

Đáp: Về việc không có đắng sáng tạo, kinh 
điển nhà Phật nói rõ điều này. Ví dụ, hãy bàn 
qua bài kinh 'Yêu Cán (Cây Lúa Non}, tức bài 
kinh nói về lý duyên khởi. Trong đó, đức Phật 
dạy rằng vì gieo nhân nên có quả. Về sau, 
trong các quyên luận của những vị học giả như 
ngài Nguyệt Xứng (Chandrakirti) và Tịch Thiên 
(Shantideva) cũng bàn về lý đó. Cũng như ngài 
Nguyệt Xứng, ngài Tịch Thiên trong chương 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 138 





chín của quyền luận Nhập Bồ Tát Hạnh, và ngài 
Pháp Xứng trong chương hai của quyển Lượng 
Thích Luận đều thẳng thắn xác định lập trường 
rõ ràng trong mọi vấn đề về đắng sáng tạo. 
Trong một bài kệ đặc biệt, ngài Pháp Xưng bàn 
luận rằng Phật đã trở thành một đắng hoàn 
thiện. Câu 'trở thành' được dùng nơi đây để chỉ 
rõ rằng Ngài không tin có một đắng toàn năng 
tuyệt đối. Trải qua quá trình tu tập lâu dài cộng 
với nhiều nhân duyên hội tụ, Phật Thích Ca 
Mâu Ni trở thành một đắng toàn giác viên mãn. 
Do đó, mới có sự chọn lựa danh từ 'trở thành'. 
Đó là lập trường của đạo Phật. 

Như tôi thường nói, có lẽ năm tỷ người (trên 
thế giới) với căn tánh khác nhau cần có năm tỷ 
tôn giáo. Dĩ nhiên, đối với một số người, nếu 
quan niệm về đắng sáng tạo có lợi lạc và phù 
hợp hơn, thì tốt nhất nên y theo tín ngưỡng đó. 
Điểm chủ yếu: Mỗi cá nhân nên chọn lựa tôn 
giáo thích hợp với căn tánh, khí chất, và niềm 
tin của mình. 


Về câu hỏi thứ hai, trực giác hay cảm giác 
về đắng sáng tạo đến từ đâu? Có thể có vài 
điểm giải thích theo luận lý xã hội học; phong 
tục tập quán cũng chiếm một vai trò quan trọng. 
Điển hình, đối với người Tây Tạng, bản năng 


Trị Tâm Sân Hận 139 





trực giác về đời hậu thế hay tái sanh vốn là 
điều tự nhiên, mà không cần tranh luận. 


Nếu dùng triết lý tôn giáo khác nhau để 
tranh luận, thì tôi thiết nghĩ điều đó thật sai lầm. 
Hãy sống với triết lý tôn giáo đó. Điều rất rõ 
ràng: Đạo Phật là việc của người Phật tử; đạo 
Cơ Đốc là việc của người Cơ Đốc. Không ai 
tranh luận quyền chọn lựa thức ăn khác nhau 
trong nhà hàng. 

Hỏi: Nếu tất cả hành vi đều do nhiều nhân 
duyên thúc đầy, thì làm sao chọn ra con đường 
tu hành thành Phật? Phải tự chọn lựa hay đó 
chỉ là bước kế tiếp không thể tránh khỏi? 


Đáp: Quá trình giải thoát thành Phật không 
thể đơn giản xảy ra như kết quả của chu trình 
tiền hóa theo dòng thời gian. Nếu không tự tỉnh 
thức phát tâm tinh tấn tiến bước trên đường 
đạo đi đến cảnh giới giác ngộ viên mãn, thì cá 
nhân không có khả năng tự nhiên tiến hóa 
thành bậc giác ngộ. 

Kinh điển có liệt kê mười sáu loại tánh 
Không khác nhau. Tánh Không của cõi Ta Bà 
được gọi là 'tánh Không của đời vô thủy không 
cùng tận'; nghĩa là trừ khi biết tỉnh thức phát 
tâm tinh tấn tu hành, chúng ta vẫn mãi mãi làm 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 140 





phàm phu. 

Năm đặc tánh của hành giả Bồ Tát mà ngài 
Lặc bàn luận trong chương thứ hai của quyển 
luận Hiện Quán Trang Nghiêm 'Ornament of 
Clear Realization' có nhiều điểm lý thú; Ngài 
dạy rằng có thể khẳng định vài điều về khuynh 
hướng tự nhiên; có người hướng về đạo tự giải 
thoát; có người hướng về lý tưởng Bồ Tát dẫn 
đến mục đích của Phật giáo Đại Thừa, tức quả 
vị Phật cứu cánh. Tuy nhiên, theo quan điểm 
cứu cánh, tất cả chúng sanh đều bình đẳng vì 
ai ai cũng có Phật tánh. Do đó, phải phân biệt 
giữa tiềm năng sẵn có và khả năng sống với 
điều đó. 


Trị Tâm Sân Hận 141 





Ngày thứ ba. Buổi thứ hai. 


76. Nếu có ai cảm thấy vui vẻ nhờ tán thán 
(kẻ thù của tôi) như người giỏi nhất, thì tại sao 
(tâm) ngươi không lại tán thán kẻ đó để được 
hoan hỷ? 


Đã biết cách tránh phản ứng tiêu cực về sự 
tổn hại trực tiếp đến cá nhân, bạn bè, thân 
quyến, hiện tại ngài Tịch Thiên bàn về việc 
tránh nóng giận khi nghe ai đó tán thán người 
bị gọi là 'Kẻ thù' đáng ghét. Thông thường, 
chúng ta có xu hướng tức giận và chán ghét 
nghe lời đó. Vì vậy, ngài Tịch Thiên dạy rằng 
chớ có thái độ như thế. Tức giận khi nghe 
người khác khen ngợi kẻ thù của mình vốn 
hoàn toàn vô lý, vì nếu xem xét kỹ càng, khi ai 
đó khen ngợi người mình ghét, thì ít nhất trong 
tâm của họ có sự hài lòng về kẻ đó; phải hoan 
hỷ về việc này vì kẻ thù (của mình) đã khiến 
cho những người khác được hoan hỷ, vui vẻ, 
và hài lòng. Nếu có khả năng, chúng ta cũng 
nên tùy hỷ tán thán thay vì cố tình ngăn cản 
điều đó; đó là vai trò quan trọng của niềm hoan 
hỷ. Những ai giải quyết vấn đề như thế sẽ bớt 
tâm ganh ghét, sẽ thật sự hạnh phúc, sẽ dễ 
được kết thân, và sẽ giúp người khác thay đổi 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 142 





thái độ đối với mình. 

77. Đức Thế Tôn không răn cắm niềm hoan 
hỷ đó, vì nó là nguồn sống của hạnh phúc và là 
phương pháp nhiếp thọ người khác hay nhất. 


78. Kẻ thù có vui nhờ được tán thán. Nếu 
không muốn (họ có được) niềm vui này, thì phải 
ngưng trả lương cho (công nhân của quý vị), 
nhưng nào tránh được quả báo xấu trong hiện 
tại và tương lai. 


Nơi đây, ngài Tịch Thiên dự đoán thêm lời 
biện hộ rằng ai đó sẽ nói: 'Khi thấy kẻ thù được 
vui vì được khen ngợi, dĩ nhiên tôi phải bất bình 
chán ghét lời khen đớ.. 


Ngài Tịch Thiên bảo rằng nếu lời lẽ đó là 
nền tảng của sự tức giận, thì điều này có nghĩa 
rằng những gì trái ý vốn là sự vui vẻ của người 
khác. Nếu như thế, tại sao chúng ta lại làm lụng 
cực nhọc đề khiến người thân được vui? 


79. Khi có ai bàn về phẩm hạnh của tôi, tôi 
cũng muốn họ được hạnh phúc. Ngược lại, khi 
họ nói về phẩm hạnh của kẻ khác, tôi không 
muốn họ được vui. 


80. Đã phát tâm Bồ Đề rằng nguyện cho tất 
cả chúng sanh được hạnh phúc, thì tại sao tôi 


Trị Tâm Sân Hận 143 





lại nóng giận nếu tự họ tìm thấy nguồn hạnh 
phúc? 


Trong hai bài kệ trên, ngài Tịch Thiên giải 
thích những điểm mâu thuần nội tại. Ngài ghi 
nhận rằng khi được ai đó trực tiếp khen ngợi, 
chúng ta không những cảm thấy sung sướng 
mà còn mong muốn họ được như thế. Tuy 
nhiên, lúc nghe họ tán thán kẻ khác, thái độ của 
chúng ta đối với họ hoàn toàn mâu thuần: 
Không muốn họ được vui. Kết quả, chúng ta 
đánh mất niềm vui và sự an lạc nội tại. 

Đặc biệt, là hành giả Bồ Tát đã phát tâm hy 
sinh cuộc đời để mang lại niềm vui cho chúng 
sanh và hướng dẫn họ đạt đến cảnh giới hạnh 
phúc cứu cánh, mà còn ganh ghét niềm vui của 
họ thì hoàn toàn sai trái. Thật vậy, phải tri ơn họ 
nếu họ tự tìm lấy đôi chút hạnh phúc mà không 
dựa vào sự hỗ trợ của chúng ta. 


81. Nếu nguyện cho tất cả chúng sanh mau 
chóng thành Phật và được tôn sùng khắp ba 
cõi, thì tại sao tôi lại buồn bã khi thấy họ được 
cung kính? 

82. Lẽ ra tôi phải lo lắng chu cấp cho thân 
bằng quyến thuộc, nhưng họ tự có khả năng 
tìm nghề nghiệp sinh sống, thì có phải đó là 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 144 





điều đáng vui mừng chứ đâu đáng buồn phiền? 


Ngài Tịch Thiên tiếp tục nói ra rằng hành giả 
Bồ Tát đã phát nguyện cứu độ tất cả chúng 
sanh đến quả vị Phật tối thượng đáng được 
chúng sanh trong ba cõi tôn kính. Nếu như thế, 
làm sao hành giả đó lại tự dằn vặt khi biết 
người khác được thành công, hạnh phúc? Kế 
đến, Ngài đưa ra một ví dụ rằng giả sử chúng 
ta có trách nhiệm lo lắng về mặt vật chất cho 
người nào đó, nhưng họ lại có khả năng sinh 
sống bằng nghề nghiệp, thì điều này giúp giảm 
bớt gánh nặng của chúng ta. Vì vậy, trong hoàn 
cảnh đó, chúng ta phải cảm thấy tri ơn và vui 
mừng rằng họ có khả năng tự lập làm việc sinh 
sống. Cũng vậy, đối với hành giả đã phát tâm 
Bồ Đề (thường phát nguyện hành trì hạnh lợi 
tha), phải nhớ rằng khi nói 'tất cả chúng sanh' 
nghĩa là tất cả mọi người bao gồm kẻ oán 
người thân. 

83. Nếu tôi không mong muốn họ được 
những điều như thế, thì làm sao tôi lại nguyện 
cho họ được chóng giác ngộ thành Phật? Tâm 
Bồ Đề ở đâu khi nóng giận vì thấy người khác 
thọ nhận vật dụng? 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên hỏi: 'Nếu 


Trị Tâm Sân Hận 145 





tôi không thể chịu đựng việc người khác được 
thành tựu vật chất và sung sướng, thì sao lại 
tuyên bố rằng tôi nguyện cho họ mau chóng 
thành Phật?' Đây là đạo đức giả, vì chẳng có 
cách nào phát được tâm Bồ Đề nếu suy nghĩ 
như thế. 


84. Nếu (kẻ thù) được cho hay không thì có 
gì chướng ngại? Dù họ có được vật đó hay nó 
vẫn còn nằm trong nhà của tín thí, thì trong cả 
hai trường hợp, tôi cũng không được gì cả. 


Nơi đây, ngài Tịch Thiên ghi nhận rằng khi 
kẻ thù (của mình) được vài sự lợi lạc về vật 
chất (do tín thí bố thí cho), thì thật vô lý nếu 
chúng ta ganh ghét khó chịu. Dù kẻ thù không 
thọ nhận vật đó từ tín thí của họ, thì nào liên 
quan đến vấn đề mà chúng ta lo lắng! Nếu họ 
không thọ nhận vật đó vì vẫn còn nằm trong 
nhà của tín thí, thì chúng ta cũng không được 
ban cho vật đó. 


85. Do sân hận mà tôi đánh mắt phẩm hạnh, 
công đức, và niềm tin (mà người khác dành cho 
tôi). Hãy nói thử xem, tại sao không tức giận 
(với chính mình) vì không tạo nhân duyên lành 
để được lợi lạc? 


86. Còn nói chi đến việc sám hối nghiệp xấu 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 146 





(mà tâm niệm) đã tạo. (Này tâm niệm) ! Tại sao 
ngươi muốn tranh hơn thua với những người 
đã từng tạo bao công đức lành? 


Thật ra, ước nguyện chân thật của chúng ta 
là được thành tựu đầy đủ vật chất; vừa sai trái 
và vừa tự hủy hoại nhân lành (trong tương lai 
sẽ dẫn đến việc thành công ở thế gian), nếu 
ganh ghét về sự thành tựu đó của người khác. 
Nếu thật sự ước muốn được thành tựu vật 
chất, chúng ta phải tức giận chính mình, kẻ 
ganh ty về sự thành tựu của người khác. 


Hơn nữa, ngài Tịch Thiên dạy rằng khi thấy 
kẻ thù được thành công vật chất, và được 
người khác khen ngợi, thay vì ganh ty, chua 
cay, tức giận về việc đó, nếu chúng ta vui mừng 
về sự thành công của họ, thì có thể sẽ chia xẻ 
được sự thành tựu đó. Lại nữa, Ngài dạy rằng 
lúc ganh ghét và tức giận về sự thành công đó, 
ngoài việc tranh hơn thua với quả báo lành của 
người khác, chúng ta không thể phát tâm sám 
hối nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ. 


87. Nếu kẻ thù bị đau buồn, thì quý vị được 
vui sướng điều gì? Chỉ có sự mong muốn (họ bị 
hại) không thể khiến họ bị tổn hại. 


88. Nếu họ bị đau khổ như quý vị đã mong 


Trị Tâm Sân Hận 147 





muốn, thì quý vị được vui sướng gì? Nếu bảo 
rằng: 'Nhờ vậy mà tôi được hài lòng", thì còn gì 
đáng khinh bằng? 

89. Đã cắn cần câu bén nhọn của ngư phủ 
phiền não, thì chắc chắn tôi sẽ bị ngục tốt thiêu 
đốt trong hỏa ngục. 


Trong bài kệ đầu, ngài Tịch Thiên hỏi rằng 
dù có hành động khiến cho kẻ thù bị đau buồn, 
thì có điều gì đáng cho chúng ta vui mừng? Chỉ 
việc mong muốn hãm hại hay cầu mong kẻ thù 
gặp việc bất trắc, thì không thể hại họ được? 
Giả sử kẻ thù gặp rắc rối, bất trắc như chúng ta 
mong muốn, thì chúng ta vui mừng được điều 
gì? Nếu bảo rằng: 'Vâng, trong trường hợp đó 
tôi cảm thấy rất hài lòng', thì ngài Tịch Thiên 
dạy: 'Còn điều gì đáng khinh bằng?! 

Ngài kết luận rằng sân hận như cần câu của 
ngư phủ, nên phải thận trọng tránh bị nó móc. 


90. Lời tán dương và danh vọng sẽ không 
chuyền thành công đức hay mạng sống; chúng 
không giúp sức thoát khỏi bịnh tật, và không 
ban cho niềm hạnh phúc chân thật. 


91. Sẽ tìm được giá trị trong những gì có ý 
nghĩa. Nếu chỉ muốn thỏa mãn (đôi chút), thì 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 148 





thà lao mình vào cờ bạc rượu chè, v.v... 


Trong hai bài kệ trên, ngài Tịch Thiên nhân 
mạnh rằng chúng ta chớ quá bận tâm đến 
thanh danh hay những lời lẽ (tốt hay xấu) của 
người khác, vì thật ra, chúng khó lòng thay đổi 
được cuộc đời. Do đó, phải lo những việc ưu 
tiên hàng đầu và tầm cầu những gì có giá trị và 
ý nghĩa chân thật trong cuộc sống, chứ chẳng 
phải chỉ có danh vọng trống rỗng. Có thể đáp lại 
lời này qua câu: Lời này không đúng, vì khi 
hưởng danh vọng và được người khác khen 
ngợi, tôi rất hài lòng'. Nơi đó chỉ có sự thỏa 
mãn tạm thời. Nếu đó là mục đích duy nhất, thì 
(như ngài Tịch Thiên đã bàn) dựa vào đó cũng 
có thể biện hộ thói quen rượu chè, hút sách, vì 
chúng cũng cho niềm vui tạm thời. 


92. Nếu vì danh vọng, tôi bố thí tất cả tài sản 
hay để bị giết, thì chỉ những lời (tán thán danh 
vọng) ấy sau đó làm được những gì? Một khi 
tôi đã bị giết, chúng sẽ ban niềm vui cho ai? 

Nơi đây, ngài Tịch Thiên giải thích rằng đôi 
khi có nhiều người hy sinh tài sản, vật chất, rồi 
cả tánh mạng chỉ vì danh vọng. Xem xét rõ, 
trong thực tế họ không được lợi ích gì về danh 
vọng. Cuối cùng, danh vọng chẳng là gì ngoại 


Trị Tâm Sân Hận 149 





trừ tiếng vang và lời trống rỗng. Một khi chết đi, 
còn ai để hưởng lợi ích đó? Mục đích duy nhất 
của việc tầm cầu danh vọng là để được cảm 
giác thỏa mãn, mà đã mắt mạng rồi thì ai được 
hưởng! Thế nên, lo lắng tầm cầu danh vọng 
thực sự ngu muội. Con người thường say sưa 
về ý niệm danh vọng. 


93. Khi tòa lâu đài bằng cát sụp đồ, trẻ con 
khóc rống; cũng vậy, khi danh dự và lời khen bị 
giảm sút, tâm niệm ngây dại như trẻ thơ. 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên đưa ra ví 
dụ: Lúc nô đùa trên bãi biển, rồi xây tòa nhà 
bằng cát, trẻ con rất xem trọng công trình này; 
khi tòa nhà đó sụp đổ, chúng khóc la kêu gào. 
Những ai say mê với danh vọng hành sự cũng 
như thế. 


94. Âm thanh vô tình ngắn ngủi không thể 
nào nghĩ về việc tán thán tôi. Tuy nhiên, nó là 
nguồn vui (của tôi) khi nó được người khác thốt 
ra (lời tán thán thanh danh của tôi). 


95. Dù lời tán thán này có trực tiếp đến với 
tôi hay người nào khác, làm sao tôi được lợi lạc 
qua sự vui mừng (của người ban lời tán thán 
đó)? Niềm vui ấy chỉ là của họ, nên tôi sẽ không 
được một phần nào. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 150 





96. Nếu tìm được nguồn vui trong lẽ hạnh 
phúc của họ, thì có chắc rằng tôi sẽ cảm thấy 
như thế đối với tất cả người khác hay chăng? 
Nếu như thế thì tại sao tôi lại buồn bã, khi 
người khác tự tìm nguồn vui cho họ? 


97. Do đó, niềm vui phát sanh từ ý nghĩ: 'Tôi 
được khen ngợi' không thích đáng, vì đó chỉ là 
tánh ý trẻ con. 


Trong bốn bài kệ trên, ngài Tịch Thiên giải 
thích rằng nếu quán chiếu nhân duyên khiến 
chúng ta vui vẻ khi được tán thán, nó không 
phải là danh vọng. Lại nữa, nó không phải là 
âm thanh, vì âm thanh có động có tịnh. Âm 
thanh nào có chủ tâm giúp vui hay ban bố tình 
thương cho chúng ta. Có thể nghĩ rằng khi ai đó 
khen ngợi mình, ngay lúc đó, ít nhất trong tâm 
của họ có cảm giác vui vẻ, hài lòng, thỏa mãn, 
nên tôi cảm thấy vui lây. Nếu như thế, chỉ họ 
mới có niềm vui đó, chứ nào liên quan đến 
niềm hoan hỷ của chúng ta? Vậy thì trong thực 
tế, làm sao chúng ta dự phần hạnh phúc đó? 
Nếu đáp rằng điều này chỉ thứ yếu, vì điểm 
trọng yếu điểm là nhờ lời tán thán chúng ta mà 
họ được vui. Thế thì tại sao chúng ta lại không 
cảm thấy như thế khi có người tán thán kẻ thù 
của mình? Ít ra trong tâm của người khen ngợi 


Trị Tâm Sân Hận 151 





kẻ thù của chúng ta cũng có cảm giác hoan hỷ. 
Vì thế, trong bài kệ thứ chín mươi bảy, Ngài kết 
luận rằng niềm vui phát sanh từ ý niệm: 'Tôi 
đang được tán thán', thật không thích đáng, vì 
đó chỉ là tâm niệm ngây dại. 

98. Lời tán thán, v.v... khiến tâm tôi xao 
xuyến và cũng không giúp tôi tỉnh mộng (về 
vòng luân hồi); tôi ganh ty những ai có phẩm 
hạnh tốt, để rồi tất cả thiện hạnh thù thắng bị 
đánh mắt. 


99. Do đó, phải chăng những ai phá hoại 
thanh danh của tôi, chính là những ân nhân 
giúp tôi tránh rơi vào những cõi bất hạnh? 


Nơi đây ngài Tịch Thiên nói rằng được khen 
ngợi thật sự mang lại nhiều quả báo tai hại. 
Trước hết, được nỗi tiếng và được nhiều người 
tán thán sẽ chướng ngại sự tu hành, vì khi đó, 
chúng ta rất bận rộn. Ngoài ra, điều này còn 
khiến suy giảm ý niệm chán chường cõi thế tục, 
vì lúc đó, đối với chúng ta mọi việc đều dường 
như mỹ mãn. Kế đến, chúng ta nghĩ về vòng 
luân hồi trong cõi Ta Bà: 'Ô ! Sống ở đây nào tệ 
hại mà lại thật vui', rồi nghĩ sai về khuyết điểm 
của cõi Ta Bà: 'Ô ! Có thể điều này do một hành 
giả bần cùng sống cô độc viết lách. Họ chẳng 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 152 





biết gì về hiện thực của thế gian'. Thế nên, 
nhận thức sai lầm về bản chất bất như ý của 
vòng luân hồi là điều rất nguy hiểm. Thứ ba, 
được nỗi tiếng và được ca ngợi có thể khiến 
chúng ta cảm thấy tự hào, rồi từ từ sanh ngã 
mạn, vì theo quan điểm thế gian, chúng ta 
được thành công. Có thể thấy sự ganh ty giữa 
những kẻ ăn xin, nhưng điều đó dường như 
mạnh mẽ khi được thành tựu; nghĩa là dường 
như cường độ ganh ty tăng trưởng cùng lúc với 
sự tăng trưởng của thành công. 


Do đó, hãy cần thận khi được tán thán. Phải 
quán chiếu thâm sâu vì qua những nhân duyên 
đó, tiễn trình tu đạo có thể bị chuớng ngại. 


100. Kẻ tinh tấn tu hành vì đạo giải thoát 
không thể để danh vọng lợi dưỡng trói buộc. 
Thế thì tại sao tôi lại tức giận những người cứu 
tôi thoát khỏi sự trói buộc này? 

101. Những ai làm khổ tôi giống như tôi 
được chư Phật ban phước lành. Họ đã ngăn 
cản tôi tránh đi đến cõi bất hạnh, thì tại sao tôi 
lại nóng giận họ? 

Nói chung, trong kinh điển có diễn tả cõi của 
những người lý tưởng; họ có tám đặc tánh giúp 
cuộc sống được như ý, như được giàu sang 


Trị Tâm Sân Hận 153 





phú quý, thành công trên đường đời, v.v... 
Chúng là những điều kiện thuận lợi; nếu biết 
dùng theo cách tích cực, thì chúng rất hữu 
dụng vì có thể hỗ trợ cá nhân tiến bước trên 
đường đạo và cũng khiến họ làm việc lợi tha 
hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, khi có đầy đủ các 
điều kiện về tài sản, địa vị, học vấn, v.v... phải 
có những nhân duyên khắc chế để không bị hủ 
hóa vì chúng. Lại nữa, chớ bao giờ quên dùng 
trí huệ quán chiếu bản chất khổ đau của vòng 
luân hồi, để có thái độ đúng đắn đối với tất cả 
điều kiện thuận tiện, rồi xử dụng chúng như trợ 
duyên tu hành và hạnh lợi tha. Phải giữ trung 
đạo, chớ đi thái quá. Đồng thời, phải có huệ 
nhãn xem xét cách nào tu đạo hữu hiệu nhất. 
Nhận thức được những điều đó, thì có thể nhìn 
những cá nhân cản trở chúng ta tích lũy tài sản 
vật chất, danh vọng, quyền thế, v.v... không 
như kẻ thù, mà như những vị hộ pháp giúp 
chúng ta tránh bị hủ hóa và bị chướng ngại trên 
bước đường tu đạo. 


Thế nên, trong bài kệ 100 và 101, ngài Tịch 
Thiên nhắc nhở rằng chúng ta chớ bao giờ 
quên mất mục tiêu cứu cánh: Đắc đạo giải 
thoát, tức Niết Bàn. Thế nên, chớ để danh vọng 
lợi dưỡng làm vướng mắc. Chớ tức giận kẻ thù 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 154 





(những người cản trở việc tích lũy vật chất của 
chúng ta, v.v...) vì họ giúp chúng ta thoát khỏi 
sự trói buộc. Ngài Tịch Thiên dạy rằng những 
điều mà họ làm thật giống như sự ban phước 
lành của chư Phật, vì nhờ đó họ khóa cổng, 
bảo vệ chúng ta tránh bước vào căn nhà khổ 
đau dẫn đến phòng luân hồi bất hạnh. 


102. Nếu có ai cản trở tôi tích lũy công đức 
thì sao? Nếu tức giận họ cũng là điều sai lầm; 
vì không có sự chịu đựng nào bằng hạnh nhẫn 
nhục, nên chắc chắn tôi sẽ thực hành hạnh đó. 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên đáp lại sự 
suy nghĩ rằng nếu kẻ thù hủy hoại công đức 
của mình, thì đủ để tức giận họ. Tuy nhiên, 
Ngài trả lời rằng tức giận họ cũng không chánh 
đáng, vì hay nhất là hành hạnh từ bi để tích lũy 
công đức và gieo tâm niệm lành. Đó là pháp 
môn chân thật của Phật pháp. Để hạnh từ bi 
được thành tựu viên mãn, phải hành hạnh nhẫn 
nhục. Vì vậy, không có sự chịu đựng nào bằng 
hạnh nhẫn nhục; không có hạnh nào hay hơn 
hạnh nhẫn nhục. Chớ tức giận về hành vi của 
kẻ thù; phải dùng dịp may đó để tăng cường 
hạnh nhẫn nhục. 


103. Nếu vì sự thất bại mà tôi không thể kiên 


Trị Tâm Sân Hận 155 





nhẫn với kẻ thù, thì tự tôi cản trở việc gieo nhân 
lành để gặt công đức. 

Nơi đây, bài kệ này bảo rằng dẫu nếu được 
ban cho cơ hội này và nếu vì sự thất bại mà tôi 
không thể kiên nhẫn với kẻ thù rồi bất bình, thì 
tôi tự cản trở mình dùng dịp này để gặt công 
đức nhờ hành hạnh nhẫn nhục. Thế nên, chính 
chúng ta hủy diệt nhân lành của hạnh nhẫn 
nhục. 


104. Nếu không nhờ kẻ thù tạo chướng 
duyên thì tôi không thể hành hạnh nhẫn nhục. 
Thể thì tại sao tôi hờn trách họ? 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên tóm lược ý 
nghĩa của lý nhân quả: Nếu không có nhân thì 
nào có quả, còn có nhân thì ắt quả theo sau. 
Hạnh nhẫn nhục (của chúng ta) không thể phát 
sanh nếu kẻ thù không gieo nghiệp xấu, nên 
hành vi đó rất cần thiết (để có dịp hành hạnh 
nhẫn nhục). Tại sao nói ngược lại rằng kẻ thù 
cản trở chúng ta hành hạnh nhẫn nhục? Thật 
ra, kẻ thù tạo điều kiện thiết yếu để hành hạnh 
đó. 

105. Lúc hành hạnh bố thí, kẻ ăn xin đâu 
phải là chướng duyên của hạnh đó. Không thể 
bảo rằng những ai truyền giới pháp là những vị 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 156 





tạo chướng duyên cho việc thọ giới. 


Kế tiếp, ngài Tịch Thiên dùng ví dụ về một 
kẻ ăn xin, người đáng được bố thí đồ vật. 
Không th? bảo rằng họ làm chướng duyên cho 
hạnh bố thí. Cũng vậy, làm sao bảo rằng vị 
truyền giới sư ban truyền giới pháp là vị tạo 
chướng duyên cho việc thọ giới? 


106. Thật ra, kẻ ăn xin trên thế gian thì rất 
nhiều, còn kẻ hãm hại tôi thì rất ít; nếu không 
hãm hại người khác thì họ nào gây rối? 

107. Tôi phải vui mừng khi có kẻ thù giúp tôi 
hành đạo Bồ Đề, ví như trong nhà sẵn có của 
báu. 

Trong hai bài kệ trên, ngài Tịch Thiên thuyết 
rằng thật ra rất dễ dàng hành hạnh bồ thí vì thế 
gian có rất nhiều kẻ ăn xin. Ngược lại, rất ít có 
dịp may để hành hạnh nhẫn nhục, vì kẻ thù gây 
tổn hại chỉ khi chúng ta khiêu khích họ. Nói 
chung, sẽ không bị hại nếu tránh gieo nhân 
xấu. Khi gặp cơ hội đó, phải nhìn nó với niềm tri 
ơn và vui mừng được kẻ thù ban bố, ví như tìm 
thấy của báu trong nhà. 


108. Nhờ họ mà tôi hành hạnh nhẫn nhục, 
nên họ đáng hưởng quả lành của hạnh đó 


Trị Tâm Sân Hận 157 





trước nhất. 


Trong bài kệ này, ngài Tịch Thiên nói rằng 
việc tu hành thành tựu hạnh nhẫn nhục nhờ 
biết kết hợp giữa sự tinh tấn và dịp may mà kẻ 
thù ban bố. Vì vậy, phải nhận thức điều đó và 
hồi hướng quả lành trước nhất của hạnh nhẫn 
nhục cho kẻ thù được lợi ích. 


109. Mặc dù vậy, tại sao kẻ thù lại được 
cung kính? Họ nào có chủ tâm khiến tôi hành 
hạnh nhẫn nhục. Thế thì tại sao lại tôn kính 
thánh pháp? (Thánh pháp đó cũng không có 
chủ tâm) nhưng lại tạo duyên lành cho việc tu 
hành. 


Nơi đây, ngài Tịch Thiên nhận định rằng 
chúng ta có thể suy nghĩ: 'Tại sao tôi phải cung 
kính kẻ thù hay nhìn nhận sự đóng góp của họ? 
Họ không có chủ tâm giúp đỡ hay ban cho tôi 
d?p may hành hạnh nhẫn nhục'. Nếu như thế, 
chúng ta cũng chớ nên tôn kính thánh pháp, 
tức là một trong ba ngôi Tam Bảo, vì thánh 
pháp chân thật bàn về Diệt Đế và Đạo Đế; 
những pháp này không có chủ tâm hỗ trợ, 
nhưng chúng ta xem chúng như đối tượng 
đáng tôn kính. Điều quan trọng là kết quả, chứ 
không phải nhân duyên. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 158 





110. Điều chắc chắn là kẻ thù không thể 
được tôn sùng vì họ có chủ tâm hãm hại tôi. 
Thế thì tại sao lại chịu đựng được sự mỗ xẻ 
của bác sĩ giải phầu (với chủ ý tốt)? 

111. Thế nên, hạnh nhẫn nhục được phát 
sanh nhờ vào kẻ thù, nên họ đáng được cung 
kính như thánh pháp, vì họ làm thắng duyên 
cho hạnh đó. 


Trong hai bài kệ này, ngài Tịch Thiên giải 
thích rằng chúng ta có thể suy nghĩ: 'Vâng ! 
Ngài nói rất đúng về pháp Diệt Đề và Đạo Đề, 
vì những pháp đó tuy không có chủ tâm trợ 
giúp, nhưng chúng ta lại tôn kính chúng. Ngược 
lại, kẻ thù chỉ muốn hãm hại chứ nào có chủ 
tâm hỗ trợ chúng ta. Vì vậy, chắc chắn họ 
không đáng được tôn kính. 

Ngài Tịch Thiên bảo rằng nhờ kẻ thù có tâm 
hiểm ác, nên khiến cho hành vi của họ rất thù 
đặc. Bằng không, nếu hành động gây tổn 
thương là nghiêm trọng, thì phải xem các bác sĩ 
như kẻ thù, vì họ (không có chủ tâm hãm hại) 
cũng thường dùng những phương pháp trị liệu 
rất đau đớn như mỗ xẻ. Vì thế, lẽ ra hành vi chủ 
tâm hãm hại chúng ta khiến cho kẻ thù thù đặc 
hơn, vì họ ban dịp may quý báu để hành hạnh 


Trị Tâm Sân Hận 159 





nhẫn nhục. 


Do đó, trong bài kệ 111, Ngài kết luận rằng 
nếu tôn kính thánh pháp, chúng ta cũng phải 
đối xử kẻ thù như đối tượng đáng được tôn 
kính vì họ làm thắng duyên cho hạnh nhẫn 
nhục. 


Thiền quán. 


Hiện tại chúng ta hãy dùng buổi thiền quán 
để quán chiếu hạnh 'tong-len' (Thủ-Xả). Trước 
nhất, quán tưởng về chúng sanh đang cầu cứu 
vì sống trong hoàn cảnh đau khổ bắt hạnh. Kế 
đến, quán tưởng chính mình như hiện thân của 
kẻ chấp ngã, lạnh lùng với sự khổ đau và 
những nhu cầu cấp thiết của chúng sanh. Kế 
tiếp, hãy làm trọng tài đứng giữa xem xét cảm 
giác tự nhiên hướng về họ: Cảm thấy thương 
hại chúng sanh yếu đuối cần cứu giúp, hay 
muốn giữ tâm ích kỷ. Sau đó, hướng tất cả tâm 
lành tích cực về chúng sanh đang tuyệt vọng 
cần sự giúp đỡ; quán tưởng ban cho họ sự 
thành tựu, công đức lành, sinh lực mới, v.v... 
Kế tiếp, phát nguyện thay họ chịu khổ vì quả 
xấu. 


Điển hình, chúng ta có thể quán tưởng một 
em bé ngây thơ đang bị đói khát ở nước 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 160 





Somalia, rồi xem xét phản ứng tự nhiên của 
mình về thảm trạng đó ra sao. Nơi đây, lòng từ 
bi sâu xa về nỗi khổ đau của chúng sanh đó 
không dựa vào tâm niệm: 'Ông ta là thân quyến 
của tôi. Bà ta là bạn của tôi'. Quý vị cũng chưa 
từng biết người đó; vì thật ra họ vốn là con 
người và quý vị cũng là con người, nên lòng từ 
bi tự nhiên cho phép quý vị ra tay cứu giúp. Hãy 
quán tưởng như thế, rồi nghĩ rằng đứa bé đó 
không có khả năng thoát khỏi hoàn cảnh khó 
khăn trong hiện tại. Kế tiếp, tưởng tượng tự thọ 
nhận tất cả sự khổ đau như đói khát, nghèo 
cùng, v.v... Tưởng tượng ban cho đứa bé tiện 
nghi vật chất, sự thành công, v.v... của mình. 
Tu tập tâm niệm qua hạnh thủ và xả như thế. 
Khi quán tưởng sự tự thọ nhận, điều hữu ích là 
nên quán tưởng về sự khổ đau, phiền muộn, 
khó khăn vì chất độc hay vũ khí nguy hiểm 
(thường khiến lạnh mình khi vừa nhìn thấy 
chúng). Cũng nên quán tưởng loài vật mà quý 
vị không thể nào dám nhìn. Quán tưởng chúng 
như thế, rồi đưa chúng vào tâm. Khi pháp quán 
đó có hữu hiệu, thì sẽ khiến quý vị cảm thấy 
khó chịu đôi chút. Đó là dấu hiệu rằng việc 
quán tưởng ấy đánh trúng vào tiêu điểm của sự 
chấp ngã mà chúng ta thường có. Tuy nhiên, 


Trị Tâm Sân Hận 161 





đối với những ai có vấn đề với bản ngã của 
chính mình như tự hận và có ít niềm tự tín, thì 
phải xem xét coi cách hành trì đặc biệt này có 
thích hợp hay không. 

Hỏi: Ngài Tịch Thiên viết quyển luận này để 
khuyến phát tâm Bồ Đề và hành hạnh Bồ Tát 
(là một trong những luận giải thanh tịnh). Chúng 
ta phải tu học theo ở khía cạnh nào? 


Đáp: Đạo Phật có bàn đến ba giai đoạn 
nhận thức. Trước nhất, nghe (Văn) là giai đoạn 
sơ khởi mà quý vị phải đọc hay nghe để mang 
lại sự hiểu biết. Thứ hai, sau khi đọc hoặc lắng 
nghe, hãy suy nghĩ (Tư) về vấn đề đó; nhờ có 
kinh nghiệm thường làm quen và suy nghĩ, sự 
hiểu biết được tinh thông hơn. Thứ ba, 'phát trí 
huệ nhờ thiền quán', nghĩa là vừa thầm thấu 
chủ đề và vừa có kinh nghiệm thiền quán khiến 
phát triển trí huệ. Thế nên, có sự hài hòa giữa 
trí huệ và kinh nghiệm thật chứng. 


Lúc đầu, có thể thấy sự khác biệt giữa năng 
tri và sở tri (người nhận biết và đối tượng bị 
nhận biết). Tuy nhiên, ở giai đoạn phát huệ thì 
không có năng quán và sở quán (người quán 
chiếu và đối tượng được quán chiếu). Có vài 
trường hợp đặc biệt mà cá nhân không cần thể 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 162 





nghiệm điều này. Nói chung, đa số thiền sinh 
cần tỉnh giác, tinh tấn đạt đến cảnh giới bất nhị, 
chứ nó không tự nhiên đến. Ngoài ra, nhờ thể 
nghiệm lý bất nhị mà tự nhiên không thấy sự 
khác biệt giữa tâm và cảnh. 

Nói chung, phiền não cũng như thế; dù tự 
nhiên đến, nhưng khi chúng trực tiếp hướng về 
đối tượng đặc biệt, như lúc sân hận người nào 
đó, và nếu chúng ta không chú ý đến chúng, thì 
có lẽ chúng ít bộc phát. Ngược lại, liên tiếp nghĩ 
về sự bất công và cách thức bị đối xử bắt công 
sẽ nuôi dưỡng và kích thích sân hận tăng 
trưởng m?nh mẽ. Cũng vậy, liên tục nghĩ về vẻ 
đẹp và phẩm hạnh của một cá nhân đặc biệt sẽ 
trưởng dưỡng và kích thích phát khởi sự đắm 
trước mãnh liệt. Điều này chứng minh rằng 
càng huân tập vọng niệm thì phiền não càng 
mạnh mẽ. 


Như đã bàn, vào lúc đầu, nhờ đọc t?ng và 
lắng nghe mà phát huệ. Nhờ chuyên tâm quán 
chiếu mà đề mục được sáng tỏ hơn. Chữ Tây 
Tạng 'nyams'og tu chud pa' nghĩa là đã thẩm 
thấu đề mục. Nhờ liên tục làm quen, nên nó 
không còn xa lạ, và sẽ có chánh kiến. Danh từ 
chuyên môn diễn đạt nó: 'Sự chứng nghiệm tùy 
thuộc vào sự tinh tấn; nghĩa là cần tinh tấn 


Trị Tâm Sân Hận 163 





hành trì mới tỏ ngộ. Nói chung, nhờ tinh tân làm 
quen với đề mục, nên giống như bản chất tự 
nhiên từ từ nó sẽ rõ ràng hơn mà không cần 
suy gẫm hay quán chiếu. Ví dụ, trước kia có thể 
cần phải thường suy luận, quán chiếu, v.v... về 
lòng từ bi, nhưng sau này, vừa thấy chúng sanh 
đau khổ, quý vị sẽ tự nhiên phát khởi lòng từ bi 
chân thật. Cảnh giới đó được gọi là 'Sự chứng 
nghiệm Vô Dụng Công. 


Từ giai đoạn này đến giai đoạn kế hẳn có sự 
tiền bộ. Chớ nghĩ rằng sự chứng ngộ và trí huệ 
đi khác hướng và không quan hệ với nhau. 
Thật ra, một khi phát triển và đạt được bất cứ 
sự chứng ngộ hay trí huệ qua sự nhận thức và 
huân tập, thì chúng rất kiên cố dài lâu. Điển 
hình, trong khoảnh khắc có thể liễu ngộ đôi điều 
rất mãnh liệt, nhưng nếu thiếu trí huệ, nó sẽ 
không bền vững. Sau vài ngày, khi nó bị phai 
dần, quý vị sẽ trở lại với tập khí chấp ngã bình 
thường mà không thấy có sự chuyển hóa tâm 
linh lớn lao. Thế nên, không thể tin cậy vào nó. 

Tôi thiết nghĩ có sự khác biệt giữa những 
cảnh giới chứng ngộ. Tuy nhiên, qua kinh 
nghiệm cá nhân, đối với tâm Bồ Đề, đôi khi 
chúng chỉ là lời nói. Dĩ nhiên, tôi hiểu những lời 
đó theo trình độ ngôn ngữ, nhưng trong đó 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 164 





không có cảm xúc gì. Cũng vậy, dĩ nhiên tôi có 
thể giải thích đôi chút về nghĩa của tánh Không 
(Shunyata), nhưng không có nhiều cảm xúc về 
lý đó. Cuối cùng, nhờ quán chiếu qua năm này 
tháng nọ, chúng không chỉ là ngôn từ, mà mang 
ý nghĩa sâu sắc hơn. 


Hỏi: Cuộc sống hằng ngày của người mẹ lo 
việc nội trợ đôi lúc được rãnh rỗi. Hoàn cảnh 
chung quanh hoàn toàn theo thế tục, không 
thuận cũng như không nghịch với việc tu đạo. 
Tôi bị kẹt vì được gợi ý phải chấp nhận hoàn 
cảnh tu hành như thế, nhưng tôi muốn có sự 
thay đổi tích cực và tinh tấn phát triển tâm Bồ 
Đề cùng trí huệ. Xin Ngài dạy cho những kẻ sơ 
cơ biết cách định đặt những ưu tiên hàng đầu 
về việc hành trì với các điều kiện đó? 

Đáp: Ngay cả trường hợp cá nhân, nếu 
muốn tôi có thể than phiền thiếu thời giờ, vì rất 
bận rộn. Tuy nhiên, nếu cố gắng tinh tấn, quý vị 
luôn tìm được thời giờ rảnh rang đôi chút vào 
buổi sáng sớm hay cuối tuần, nhưng nên hy 
sinh vài thú vui cá nhân. Nếu cố gắng tinh tấn 
đúng mức, có thể tìm được ba mươi phút vào 
buổi sáng và buổi chiều tối. Có cách tính toán 
để tìm đuợc đôi chút thời giờ. Tuy vậy, trước 
hết phải có sự hiểu biết tổng quát về cách hành 


Trị Tâm Sân Hận 165 





trì căn bản của Phật giáo. 

Nếu suy nghĩ nghiêm túc và nếu hiểu việc tu 
đạo theo ý nghĩa chân thật, thì chúng ta nên 
hiểu Phật pháp trong phạm trù cảnh giới tâm 
linh, tức là trạng thái tâm lý. Chớ giới hạn việc 
hiểu biết về Phật pháp chỉ trong những hoạt 
động của thân và khẩu như lễ bái tụng niệm. 
Nếu như thế, dĩ nhiên cần định đặt thời gian 
hành trì hẳn hoi, vì không thể vừa làm những 
công việc hằng ngày như nấu nướng, quét dọn, 
v.v... mà vừa tụng chú, rồi lại làm phiền muộn 
những người xung quanh. Tóm lại, đã hiểu 
Phật pháp theo nghĩa lý chân chánh, thì nên 
biết rằng mọi hoạt động đều liên hệ đến sự lợi 
ích của tâm niệm. Do đó, có thể tu hành suốt 
hai mươi bốn giờ trong một ngày. 


Ví dụ, nếu thấy mình sắp mắng chửi người 
khác, lập tức phải thận trọng và kiềm chế tránh 
làm việc đó. Cũng vậy, nếu gặp hoàn cảnh sắp 
mất bình tỉnh, nên tỉnh giác tự nhủ: 'Không 
được! Không thể làm được'. Nhìn sự hành trì 
Phật pháp chân thật như thế thì sẽ luôn có thời 
gian tu hành. 


Tương tự, lúc thiền quán về bản chất giả 
tạm vô thường của các pháp, chung quanh sẽ 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 166 





có rất nhiều ví dụ điển hình nhắc nhở mình về 
sự thật đó. Tuy nhiên, điều quan trọng là trước 
hết phải tu học, vì nếu không có trí huệ thì khó 
lòng hành trì. 

Hỏi: Xin Ngài dạy vài điều cho người thân 
của con đang hẳn học nói xấu kẻ thứ ba? Một 
bên, con muốn chia xẻ nỗi khổ tâm với người 
thân. Một bên, con không muốn tán đồng sự 
hẳn học đó. Vậy thì phải nói như thế nào? 


Đáp: Tôi sẽ kể một câu chuyện. Lần nọ có vị 
đại sư phái Ca Đương (Kadampa) là Cần Ba 
Ngõa (Gampowa) than phiền với ngài Chủng 
Đôn Ba (Dromtonpa, vị khai sáng phái Ca 
Đương) rằng thật khó có thời gian rảnh rang để 
hành trì vì mang rất nhiều trách nhiệm. Ngài 
Chủng Đôn Ba đồng ý đáp: 


- Vâng ! Điều này rất đúng. Tôi cũng không 
được rảnh rỗi. 

Từ đó, hai vị có duyên lành với nhau. Ngài 
Chủng Đôn Ba lại thiện xảo bảo: 

- Tuy nhiên, ông nên biết những gì tôi đang 
làm đều là việc Phật sự. Tôi cảm thấy rất hài 
lòng. 


Cũng vậy, nếu nhận thấy người thân đang 


Trị Tâm Sân Hận 167 





hẳn học nói xấu kẻ khác, có thể quý vị phản 
ứng lập tức với sự đồng tình thương hại. Kế 
đến, khi đã tin lẫn nhau, quý vị có thể bảo: 
Nhưng... 

Hỏi: Trong ngày lịch sử ký kết hiệp ước hòa 
bình giữa người Do Thái và Palextin xin Ngài 
phát biểu ý kiến về sự kiện trọng đại này và ban 
phúc lành cho nền hòa bình ở Trung Đông 
được tiếp diễn vì vấn đề khó khăn mới vừa bắt 
đầu được giải quyết. 


Đáp: Như đã đàm luận trong buổi sáng hôm 
nay, tôi đã bình luận việc này như một sự kiện 
đáng tán dương. Quý vị có thể hài lòng khi biết 
rằng tôi đã viết thơ cho thủ tướng Rabin (của 
Do Thái) và chủ tịch Yasser Arafat (PLO của 
Palextin). 

Hỏi: Xin Ngài giải thích chỉ tiết về phương 
tiện thiện xảo. 

Đáp: Điều đó rất khó, vì tùy theo pháp môn 
mà có nhiều cách khác nhau. Tương đối dễ 
dàng hiểu được vài ý nghĩa về mặt trí huệ. 
Ngược lại, thật khó hiểu phương tiện thiện xảo 
vì điều này rất đa dạng và phức tạp. 


Nói chung, có thể định nghĩa phương tiện 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 168 





thiện xảo là những cách thức tu tập giả lập tạm 
thời như pháp môn thiền quán hay các pháp 
môn khác. Hữu vi đi đôi với hình tướng, còn vô 
vi đi đôi với tánh Không của muôn pháp. Về 
mặt trí huệ, nhờ thiền quán thâm sâu nên liễu 
ngộ tánh Không, tức bản chất rốt ráo của hiện 
thực. Những gì liên hệ chủ yếu với khía cạnh 
hữu vi giả tạm của hiện thực có thể được định 
nghĩa khái quát như phương tiện thiện xảo. 


Nói chung, nhiều phương tiện thiện xảo như 
lòng từ bi, v.v... không phải là tri kiến vì liên hệ 
mật thiết với tâm linh. Ngược lại, trí huệ có 
thành phần tri kiến liên hệ với sự hiểu biết. Tuy 
nhiên, thật khó lòng giải thích chỉ tiết về 
phương tiện thiện xảo. 

Hỏi: Một trong những giới luật Bồ Tát dạy 
rằng phải hỷ xả cho người đã sám hối. Đối với 
việc hỷ xả cho người không sám hối thì như thế 
nào? Có nên muốn kẻ gây lỗi với mình xin sám 
hối chăng? Tâm hỷ xả và nhẫn nhục quan hệ 
như thế nào? 


Đáp: Nếu không hỷ xả cho kẻ sám hối, quý 
vị sẽ gây thương tổn cho người đó. Họ sẽ nghĩ: 
'ÒI Họ vẫn chưa hỷ xả cho mình'. Do đó, phải 
nên hỷ xả cho họ để giúp họ tránh cảm giác bị 


Trị Tâm Sân Hận 169 





tổn thương. Nếu đã gây lỗi với mình mà họ lại 
không sám hồi, thì việc yêu cầu họ làm điều đó 
thật vô ý nghĩa, vì quý vị cầu khẩn họ sám hối. 
Thật ra, điều này sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu 
hơn. 

Hỏi: Tôi có vấn đề khó khăn trong việc tin 
tưởng thuyết tái sanh. Có cách nào hay nhất 
giúp tôi tin tưởng điều đó? 

Đáp: Điều này thật rất dễ hiểu đối với người 
Tây Tạng, vì chúng tôi có niềm tin mãnh liệt vào 
sự tái sanh. Tuy nhiên, nếu cần thận và chân 
thành xem xét về nội dung của niềm tin, thì đôi 
khi điều này trở thành vấn đề rắc rối vì không 
giống như niềm tin về những vật thể cứng rắn 
chung quanh mà chúng ta có thể cảm nhận qua 
bằng chứng cụ thể về sự hiện hữu của chúng; 
những vấn đề như tái sanh thật rất khó có sự 
tin tưởng kiên có. 

Tuy vậy, ngay cả giữa những người rất đỗi 
nghi ngờ về thuyết tái sanh hay cố tình từ chối 
sự hiện hữu của thuyết đó, nếu quý vị hỏi họ tại 
sao chối bỏ hay ngờ vực cùng cực về điều đó, 
thì họ sẽ đáp: 'Tôi chỉ cảm thấy không thể tin 
vào việc đó.. 


Nói chung, có hai luồng triết học chủ yếu: 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 170 





Một bên, đồng ý tin tưởng về việc tái sanh. Một 
bên, không đồng ý tin tưởng về thuyết tái sanh 
hay thật tình chối bỏ sự hiện hữu của điều đó. 
Tuy vậy, trong thực tế, nếu xem xét về việc này, 
không phải nhóm thứ hai tìm thấy bằng chứng 
trái ngược với sự hiện hữu của việc tái sanh, 
mà họ chưa tìm được bằng chứng gì để xác 
định và tin tưởng sự hiện hữu đó. Vì vậy, phải 
phân biệt giữa việc chưa tìm ra và đã tìm ra 
bằng chứng để bài bác điều đó, vì chúng là hai 
điều khác nhau. 


Nơi đây, cần phải hiểu rằng làm sao dùng 
bằng cớ để chứng minh hay phủ nhận điều gì. 
Chúng ta cũng phải hiểu mục tiêu của loại lý lẽ 
đặc thù nào đó. Ví dụ, có những lý lẽ thuyết 
rằng nếu pháp nào đó hiện hữu thì chúng ta sẽ 
có thể tìm ra nó nhờ một vài cách suy luận. Nếu 
pháp nào thuộc về loại đó, thì nên suy luận về 
nó. Nếu không thể tìm ra nó, quý vị có thể dùng 
điều đó để làm bằng chứng cho việc pháp đó 
không hiện hữu, vì nếu nó có hiện hữu, quý vị 
sẽ có khả năng tìm ra qua những phương pháp 
đó. Ngoài ra, có những pháp khác có thể không 
nằm trong phạm trù lý luận. 

Hiện tại, đối với vấn đề tái sanh, phải hiểu 
điều này dựa vào dòng chuyển biến liên tục của 


Trị Tâm Sân Hận 171 





tâm thức. Quý vị không thể tìm được nếu căn 
bản chỉ dựa vào dòng hiện hữu liên tục của 
thân thể, chứ chưa nói chỉ đến những gì xảy ra 
cho tâm thức sau khi chết. Ngay cả khi còn 
sống, thật rất khó khăn trong việc nhận diện rõ 
ràng bản chất tâm thức là gì, sự liên hệ giữa 
tâm thức và thân thể như thế nào, và có hay 
không có sự vật đặc biệt mà không phải là vật 
chất và được gọi là 'tâm thức'. Hoặc giả, có 
phải tâm thức chỉ là ảo tưởng? Đây là phạm vi 
rất rắc rối vì nơi đó không có đáp án rõ ràng 
chính xác theo phương pháp suy luận khoa 
học. 


Mặt khác, ngay cả trong hiện tại, chúng ta 
cũng tìm được những cá nhân đặc biệt; họ có 
khả năng nhớ lại những kinh nghiệm trong các 
đời quá khứ. Chúng ta cũng nhận thấy rằng 
qua việc thiền quán, thiền sinh có những kinh 
nghiệm rất huyền bi. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 172 





Ngày thứ tư. Buồi thứ nhất. 


Ngài Long Thọ lễ kính Phật Thích Ca Mâu Ni 
bằng cách tán thán đức Phật là một vị đạo sư 
dạy triết lý tánh Không; nghĩa là tất cả muôn 
pháp đều không có đặc tính chân thật; dù thiếu 
sự hiện hữu và bản chất chân thật, chúng vẫn 
hiện hành tùy theo duyên để phát sanh kết quả. 
Có thể nhận thức được điều này nhờ hiểu về 
bản chất duyên khởi của sự vật. Ngài Long Thọ 
lễ kính Phật Thích Ca Mâu NI, vị đề xuất giáo lý 
tánh Không của bản chất hiện thực bằng cách 
giảng dạy đặc tánh duyên khởi của các pháp. 


Nói chung, chúng ta nhận thấy trong luận 
điển Trung Quán có nhiều hình thức lập luận 
nhắm vào việc xác định sự vắng bặt về bản 
chất hiện hữu của các pháp. Những điều đó 
bao gồm sự suy luận về lý do sự vật phát sanh 
trên danh từ và khái niệm; qua sự suy luận đó, 
chúng ta đi đến kết luận rằng sự vật thiếu bản 
chất hiện thực. Hơn nữa, có một hình thức luận 
biện: khảo sát đặc tính và sự khác biệt của các 
pháp'. Chúng ta cũng tìm thấy những cách luận 
biện khảo sát các pháp theo quan điểm nhân 
quả, tức khả năng phát sanh kết quả. 


Tuy nhiên, giữa mọi cách lý luận, cách hay 


Trị Tâm Sân Hận 173 





nhất là lý duyên khởi, đã đuợc ngài Long Thọ 
xử dụng. Khi một sự vật đặc biệt được định lập 
qua lý duyên khởi, tức là vật thể không có đặc 
tánh hiện hữu chân thật, chúng ta nhận thấy 
rằng không thể chối bỏ sự hiện hữu của các 
pháp; chúng ta cố gắng hiểu về sự hiện hữu và 
đặc tánh của chúng qua mối quan hệ của 
chúng với các pháp khác. Đôi khi, sự hiện hữu 
và đặc tính của chúng có thể hợp nhất với các 
pháp khác. 


Lý luận độc đắc về mối quan hệ hỗ tương 
của sự vật đưa đến lý 'Trung Đạo': Thứ nhất, 
không thiên chấp lý tuyệt đối cực đoan, cho 
rằng muôn pháp thường hằng bắt biến. Thứ 
hai, không thiên chấp lý hư vô cực đoan, nghĩa 
là chối bỏ sự hiện hữu của các pháp. Nhìn 
nhận lý duyên khởi qua mối liên hệ hỗ tương 
của muôn pháp. 


Do đó, trong quyển Nhập Trung Luận 
(Madhyamakavatara), ngài Nguyệt Xứng viết 
rằng một khi sự hiểu biết về việc hiện hữu và 
đặc tính của các pháp đã được phát triển dựa 
vào sự hiểu biết về bản chất liên hệ hỗ tương 
của hiện thực và lý do đặc tính cùng sự hiện 
hữu được phát sanh từ mối liên hệ đó, thì điều 
này cho phép chúng ta hiểu về khái niệm căn 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 174 





bản của lý nhân quả; nơi đó, sự hiểu biết của 
chúng ta về bản chất hiện thực phát xuất từ 
việc hiểu biết đúng đắn về lý duyên khởi. Bằng 
cách này, chúng ta có thể bác bỏ quan điểm về 
các pháp vô sanh hay không nhân duyên, vì sự 
vật phát sanh từ nhiều nhân duyên hỗ tương. 
Nhờ trí huệ thầm thấu tánh duyên khởi của hiện 
thực, và nhờ sự hiểu biết về lý nhân quả nằm 
trong phạm vi nhân duyên, chúng ta cũng có 
thể bác bỏ ý niệm về một đắng tạo hóa toàn 
năng nào đó. Cũng vậy, chúng ta có thể bác bỏ 
quan niệm rằng một sự vật có thể phát sanh 
qua các nhân duyên tương tự hay độc lập với 
nó. Nhờ đó sẽ thoát khỏi tất cả lý thuyết cực 
đoan; đồng thời, chấp nhận quan điểm căn bản 
về lý nhân quả chân chánh. 


Tuy nhiên, có những vẫn đề rắc rối xảy ra 
nếu muốn thấu suốt lý nhân duyên và tại sao 
muôn pháp tùy thuộc lẫn nhau. 


Ví dụ, hãy bàn về các uần (skandhas). Nếu 
nhìn dòng sóng tâm thức vi tế nhất và cảm giác 
về cái 'Tôi' hay 'bản ngã", đặc tính cá nhân dựa 
vào những điều đó chưa đủ giá trị, dù là con 
người đặc thù nào hay bất cứ điều gì. Cảm giác 
cái 'tôi' hay 'bản ngã' phát sanh từ dòng chuyển 
biến liên tục của tâm thức là vô cùng tận. Do 


Trị Tâm Sân Hận 175 





đó, cái tôi hay 'bản ngã' liên hệ với đặc tính 
con người không thể được xem rằng chỉ có 
trong một đời. Không thể bảo rằng bản ngã đó 
là con người hay loài vật mà có thể nói rằng đó 
là một chúng sanh. 


Trong phạm vi của dòng sóng căn thức, có 
thể nói rằng vì là tiến trình liên tục, bản ngã và 
sự chấp ngã, tức là các căn vi tế, phát sanh từ 
khoảnh khắc ban đầu, mà khoảnh khắc đó lại 
phát sanh từ khoảnh khắc trước. Tuy nhiên, 
không thể bảo rằng nó là sản phẩm của nghiệp, 
vì trong phạm vi của tiến trình diễn biến liên tục, 
nghiệp không đóng vai trò quan trọng. Dòng 
chuyền biến liên tục ấy tiếp tục xảy ra chỉ là 
điều tự nhiên. 


Nhìn thoáng qua về cảnh giới phàm phu thô 
thiển, thì chúng ta có thân người và đặc tính 
con người, rồi bảo rằng: 'Tôi là con người'. Cảm 
giác bản ngã và các căn mà đặc tính đó dựa 
vào có thể được gọi là sản phẩm của nghiệp. Vì 
khi nói 'thân người' và 'cuộc sống con người, 
chúng ta bàn về quả lành, tức là nghiệp lành đã 
tạo trong quá khứ. Vì vậy, nơi đó nghiệp đóng 
vai trò chủ chốt. 


Bàn về thân người, nói chung có thể bảo 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 176 





rằng nó là sản phẩm của nghiệp lành; nếu đi 
tìm nguồn gốc thân thể hay nhân duyên đặc thù 
nào, có thể thấy dấu vết nó qua nhân duyên 
chủ yếu từ tinh cha huyết mẹ vào buổi đầu, rồi 
đi xa hơn nữa. Kế đến, có thể suy tìm dấu vết 
nguồn gốc vật chất cho đến (thái dương hệ) 
điểm hoàn toàn hư không. Theo vũ trụ quan 
Phật giáo, trước quá trình tiền hóa của một thái 
dương hệ đặc biệt nào, tất cả vật thể được tin 
tưởng rằng gắn liền với cái được gọi là lân hư 
trần (hạt bụi vi tế). Một lần nữa, vì quy luật tự 
nhiên và hiện thực mà lý nhân duyên thúc đây 
vật thể diễn biến theo quá trình liên tục, nhưng 
không có vai trò của nghiệp ở đây. 

Hiện tại, vấn đề là ở điểm nào hay giai đoạn 
nào nghiệp xuất hiện? Ở giai đoạn hư không, 
lân hư trần sẽ biến dạng theo quá trình chuyển 
biến vật chất liên tục, và sẽ phát sanh những 
thành phần cấu trúc hạt tử, dẫn đến (theo lý 
thuyết khoa học) cấu trúc phân tử, rồi càng 
phức tạp hơn đến điểm mà thành phần của 
phân tử vật chất sẽ tạo sự khác biệt giữa các 
cá nhân sống trên thế gian. Nói cách khác, vật 
chất liên quan với kinh nghiệm vui buồn của cá 
nhân. Ngay nơi đó, nghiệp bắt đầu đóng vai trò 
quan trọng. Đó là những vấn đề phức tạp mà 


Trị Tâm Sân Hận 177 





tôi mong muốn quý vị nên suy nghĩ đến. 


Vì sự phức tạp đó, trong kinh điển Phật giáo 
có nhiều cách lý luận khác nhau; có bốn yếu tố 
được xem như pháp ấn trong thế giới tự nhiên. 
Ba điều trước nhất là luật nhân quả, luật duyên 
sanh, luật hiện hành. Dựa vào ba yếu tố này, 
chúng ta có thể dùng luận lý lô-gích để chứng 
minh. Tuy nhiên, phải dùng những khái niệm 
căn bản để xử dụng chúng. 


Có thể bảo rằng nhờ luật 'Duyên khởi' hay 
luật 'Vận hành' mới hiểu rõ cấu tạo hóa học của 
vật chất. Khi nhiều vật thể tác dụng hỗ tương, 
chúng sẽ sanh ra đặc tính cá biệt. Điều này 
giúp chúng ta hiểu được sự vận hành hợp nhất 
của chúng và luật hóa học. 


Nơi đây, có thể đặt câu hỏi: "Tại sao có cảnh 
giới vật chất và tâm linh (hay tâm thức) trong 
thế giới tự nhiên?' Không có đáp án thích đáng, 
vì chỉ là một sự thật tự nhiên. 


Theo cách đó, chúng ta đi đến kết luận rằng 
muôn pháp rốt ráo thiếu bản chất hiện thật. 
Chúng phát sanh từ thực thể của chúng, và đặc 
tánh của chúng chỉ liên quan với những nhân 
duyên khác. Thế nên, sự chấp trước rằng muôn 
pháp có bản chất, đặc tánh, và vị trí hiện hữu là 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 178 





một trạng thái vô minh hay nhận thức sai lầm. 
Do đó, nhờ phát khởi trí huệ thấu suốt tánh 
Không của các pháp, chúng ta trực nhận ảo 
ảnh của tà kiến sai lầm, vì trí huệ trực tiếp chiều 
phá và tây trừ màn vô minh của vọng tưởng. 
Dựa vào đó, nên tin rằng rốt ráo có thể tẩy trừ 
màn vô minh và vọng tưởng cắm sâu trong đó. 


Bàn thêm về điểm này, trong quyển Vô 
Lượng Bồn Tích (Uttaratantra), ngài Di Lặc đưa 
ra ba lý do căn bản đưa đến kết luận rằng tánh 
chất của quả vị Phật (hay Phật tánh) vốn ẩn 
tàng trong tâm của tất cả chúng sanh. Trước 
hết, Ngài bảo rằng ba nghiệp của đức Phật 
hằng sáng soi trong tâm thức của tất cả chúng 
sanh. Có thể hiểu điều này theo nhiều cách: 


Thứ nhất, trong tâm của tất cả chúng sanh 
đều có hạt giống lành thiện. Có thể nhìn hạt 
giống đó như một chứng tích của đắng giác ngộ 
viên mãn, tức đức Phật từ bi. Lại nữa, cũng có 
thể nhìn nó theo mức đ? thâm sâu hơn; nghĩa 
là họ đều có khả năng đạt đến cảnh giới giác 
ngộ viên mãn. Do đó, có một đắng hoàn thiện 
cố hữu đang soi sáng trong tâm của họ 


Thứ hai, theo Thắng Nghĩa Đề (chân lý rốt 
ráo của hiện thực), cõi Ta Bà (bất tịnh) và cõi 


Trị Tâm Sân Hận 179 





Niết Bàn (thanh tịnh) đều như nhau. 


Thứ ba, dòng tâm thức vốn thiếu bản chất 
hiện hữu và tồn tại độc lập. Nhờ đó, những 
vọng tưởng xấu xa khiến tâm thức bị ô uế sẽ 
được tây trừ. Vì ba lý do đó, ngài Di Lặc kết 
luận rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. 


Ngoài ra, muốn hạt giống đó được nây nở, 
phải tu hành phát triển lòng từ bi rộng lớn, để 
rồi giúp chúng ta hướng về pháp Đại Thừa, mà 
trong đó hạnh nhẫn nhục cũng đóng vai trò rất 
quan trọng. Vì thế, hãy trở lại đề mục về hạnh 
nhẫn nhục. 


112. Do đó đức Thế Tôn dạy rằng chư Phật 
và chúng sanh đều có ruộng phước như nhau, 
vì có chúng sanh đã từng làm chư Phật hoan 
hỷ do đạt đến quả vị giác ngộ viên mãn. 


Chúng ta có cơ hội quý báu hành hạnh nhẫn 
nhục và tích lũy công đức lành nhờ bị kẻ thù 
hãm hại. Do đó, đức Phật thuyết rằng chư Phật 
và chúng sanh đồng có ruộng phước như nhau. 
Những 'thửa ruộng' đó là nền tảng tích lũy công 
đức. 

113. Chúng sanh đều có những phẩm hạnh 
như chư Phật. Tại sao tôi chỉ tôn kính chư 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 180 





Phật? 


Trong bài kệ 112, ngài Tịch Thiên thuyết 
rằng những ai hiểu được sự thật này và làm 
chúng sanh hoan hỷ, sẽ mau chóng thành Phật. 
Vì thế, chư Phật và chúng sanh đều bình đẳng 
về nhân duyên dẫn chúng ta đến cảnh giới giác 
ngộ viên mãn. Thế thì tại sao chúng ta lại phân 
biệt giữa chư Phật (các đắng toàn giác được 
tôn kính) và chúng sanh (không được tôn 
kính)? Tại sao không tôn kính và thừa nhận sự 
hỗ trợ của họ? 


Thật vậy, nếu xét kỹ, nhờ gieo duyên lành 
với chúng sanh, chúng ta có nhiều cơ hội tích 
lũy công đức lớn lao hơn là với chư Phật. Qua 
niềm tôn kính chư Phật, chúng ta có thể tích lũy 
công đức nhờ phát niềm tịnh tín, cúng dường, 
v.v... Tuy nhiên, nhờ gieo duyên lành với chúng 
sanh mà công đức mới được tăng trưởng. Cụ 
thể hóa, nếu muốn tái sanh vào những cõi lành 
trong tương lai, phải hành trì và sống theo 
khuôn khổ đạo đức như kềm chế thân khẩu ý 
tránh phạm những lỗi xấu như giết hại, tà dâm, 
ăn cắp, nói láo, v.v... nhưng tất cả đều tùy 
thuộc vào loài hữu tình, chứ không phải loài vô 
tình. 


Trị Tâm Sân Hận 181 





Ngoài ra, khi sanh vào cõi lành, như cõi 
nhân gian, có được hình tướng đẹp đẽ và cuộc 
sống sung túc, chỉ nhờ quả báo lành. Ví dụ, 
hình tướng đẹp đẽ là quả báo của hạnh nhẫn 
nhục; tài sản giàu sang là quả báo của hạnh bố 
thí. Để hành những hạnh đó, cần có chúng 
sanh, chứ không thể hành nơi trống rỗng. 


Đó chỉ nằm trong mục đích tái sanh vào cõi 
lành hạn hẹp; việc tu đạo với mục đích giải 
thoát khỏi cõi Ta Bà qua nhiều pháp môn lại 
còn thích đáng hơn. Ví dụ, để thành Phật, phải 
hành hạnh từ bi và những hạnh khác. Không 
thể phát khởi những hạnh đó nếu không gieo 
duyên lành với chúng sanh. 


So sánh sự hỗ trợ tích lũy công đức, có lẽ 
chúng sanh góp phần nhiều hơn chư Phật. 


Hãy lấy ví dụ về việc phát khởi trí huệ thấu 
suốt tánh Không. Trí huệ đó rất mạnh mẽ, mà 
hành giả phải ước nguyện chứng đắc. Tuy 
nhiên, nếu nó không được phương tiện (tâm Bồ 
Đề) hỗ trợ, thì dù sự chứng ngộ tánh Không có 
mạnh mẽ đến đâu, nhưng không thể có được 
chân trí phá trừ kiến chấp. 


Cũng vậy, để hưởng cuộc sống sung sướng 
hạnh phúc, (như đã bàn) cần có vài nhân duyên 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 182 





như thân thể tráng kiện. Muốn được như thế, 
phải tích lũy công đức cần thiết qua sự hỗ trợ 
của chúng sanh. Kế đến, nếu xem xét kỹ càng 
về tất cả tiện nghi vật chất mà chúng ta thường 
dùng cho việc hưởng thụ cuộc sống, chúng ta 
nhận thấy rằng đa số chúng đều do người khác 
tạo ra, và là thành quả đóng góp của rất nhiều 
người, dù trực tiếp hay gián tiếp. 


Ngoài ra, để có cuộc sống hạnh phúc, chúng 
ta cần những người bạn tốt. Khi bàn về bạn bè, 
chúng ta nói đến việc gieo duyên lành với 
những chúng sanh khác. Sự giao tế có thể gặp 
khó khăn như cãi vã, bất hòa, v.v... nhưng 
chúng ta vẫn phải cố gắng duy trì tình bạn; 
nghĩa là muốn có cuộc sống hạnh phúc phải 
gieo duyên lành thích đáng với người khác. Kết 
luận, ba nhân duyên như thân thể tráng kiện, tài 
sản vật chất, tình bạn đều liên hệ khẳng khít với 
sự cố gắng cộng tác của người khác. 


Nếu suy nghĩ theo cách đó, chúng ta sẽ 
nhận thấy rằng lúc còn làm phàm phu, lúc tu 
đạo, lúc chứng quả vị Phật, có lẽ chúng sanh 
mang lại lợi ích thiết thực cho chúng ta nhiều 
hơn là chư Phật đại giác. Do đó, chúng ta phải 
tri œn chúng sanh nhiều hơn chư Phật. 


Trị Tâm Sân Hận 183 





Từ góc độ khác, chúng ta có thể thấy chư 
Phật đã viên mãn sự giác ngộ. Do đó, nói thẳng 
ra, có lẽ các Ngài không còn điều gì để làm 
ngoài bổn phận phục vụ chúng sanh. Theo vài 
quan điểm, việc chư Phật làm Phật sự vì lợi ích 
của chúng sanh có lẽ không đáng ngưỡng mộ 
hay ngạc nhiên gì cả. Ngược lại, đánh giá về tất 
cả nhược điểm, lỗi lầm, phiền não, vọng động, 
v.v... của chúng sanh, chớ xem thường mà phải 
tri ơn sự đóng góp của họ cho lợi ích của chúng 
ta, dù họ có những giới hạn đó. 

Có thể suy nghĩ về điều này rồi hỏi: 'Ai là 
người từ bi hơn đối với chúng ta (chư Phật hay 
chúng sanh)?' Suy nghĩ cần thận về cách trả lời 
trong quyển luận Nhập Bồ Tát Hạnh sẽ thấy 
rằng thật không quá đáng. 


Thế thì giữa chư Phật và chúng sanh có sự 
bình đẳng ra sao? Ngài Tịch Thiên dạy rằng sự 
bình đẳng đó không được tính theo trình độ 
chứng ngộ mà theo khía cạnh tinh tấn tích lũy 
công đức cần thiết để thành Phật; nơi đó, chư 
Phật và chúng sanh đều bình đẳng. 

114. (Dĩ nhiên) chủ tâm của chúng sanh 
khác nhau, mà chỉ giống nhau qua kết quả (họ 
tạo ra). VỀ khía cạnh này, họ có những phẩm 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 184 





hạnh tuyệt vời, nên (được gọi là) bình đẳng. 


115. Nhờ phẩm hạnh cao thượng của chúng 
sanh mới phát tâm từ bi cung kính mọi người 
khiến tích lũy công đức. Cũng vậy, công đức tín 
thành đức Phật có được do phẩm hạnh cao 
thượng của Ngài. 


116. Vì vậy, chắc chắn rằng chư Phật và 
chúng sanh đều bình đẳng trong việc định đoạt 
những phẩm hạnh cao thượng của chư Phật. 
Tuy nhiên, không chúng sanh nào có đồng 
(phẩm hạnh thánh thiện) như chư Phật, những 
vị có phẩm hạnh cao siêu bao la như biển cả. 


117. Dù cúng dường khắp ba cõi cũng 
không đủ để kính lễ các đắng có những phẩm 
hạnh thánh thiện và những đặc tánh siêu việt 
tối thắng. 


118. Vì chúng sanh đều góp phần vào việc 
phát khởi những phẩm hạnh siêu việt của chư 
Phật, thì việc tôn kính họ vì họ cũng có những 
phẩm hạnh (như chư Phật) không thích đáng 
lắm sao? 

Trong những bài kệ trên, ngài Tịch Thiên nói 
rằng nếu xem xét tâm Bồ Đề và tâm lành thiện 
như những đối tượng đáng được tôn kính, 


Trị Tâm Sân Hận 185 





chúng ta cũng nên nhận thấy chúng sanh đáng 
tôn kính vì sự cao thượng của các tâm niệm đó 
xuất phát từ phẩm chất cao thượng của họ. 
Nếu xem công đức tích tụ nhờ có niềm tịnh tín 
vào chư Phật như điều lành thiện, thì đó chính 
nhờ phẩm hạnh cao thượng của các ngài. Do 
đó, điều khẳng định là chư Phật và chúng sanh 
đều bình đẳng. Thật ra, sự đóng góp của chúng 
sanh không thể được đền bù xứng đáng dù 
chúng ta có dâng bao cúng phẩm lên chư Phật 
trong ba cõi. Ngài Tịch Thiên kết luận rằng vì lý 
do căn bản đó, ít nhất về lòng từ bi của họ đối 
với chúng ta, chúng ta phải tôn kính họ. 


119. Hơn nữa, có cách gì ngoài việc báo 
đền ơn đức (của chư Phật, những vị đã từng 
ban cho vô lượng lợi ích và là thiện tri thức của 
thế gian) bằng cách làm chúng sanh hoan hỷ? 


120. Vì làm lợi ích chúng sanh sẽ báo đền 
ơn đức của những vị bố thí thân thể và vào địa 
ngục thâm sâu, tôi phải hành hạnh lành không 
tỳ vết dù họ có gây khổ đau cùng cực cho tôi. 


121. Vì mục đích (chứng đạo giác ngộ), các 
đắng Thế Tôn nào tiếc thân mạng, thì tại sao 
(trong tâm của) kẻ ngu si như tôi lại tràn đầy sự 
chấp ngã? Tại sao tôi không hành động giống 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 186 





như một kẻ đầy tớ của các Ngài? 


122. Chúng sanh hạnh phúc thì các đắng 
Điều Ngự hoan hỷ. Nếu chúng sanh bị tổn hại 
thì chư Phật nào hoan hỷ. Do đó, nhờ làm 
(chúng sanh) vui lòng nên khiến các bậc Điều 
Ngự hoan hỷ. Nếu hãm hại chúng sanh tức là 
hãm hại các bậc Điều Ngự. 


Trong bốn bài kệ trên, ngài Tịch Thiên biện 
luận rằng nếu chúng ta thật sự phát nguyện 
báo đền ơn đức của chư Phật và tôn kính các 
Ngài, thì chẳng có cách gì hay bằng việc làm 
chúng sanh hoan hỷ. Thật ra, trong thâm tâm, 
chư Phật quan tâm sâu sắc về chúng sanh. 
Nếu phục vụ chúng sanh thì chư Phật hoan hỷ; 
nếu hãm hại chúng sanh thì chư Phật sẽ đau 
lòng. Do đó, nếu thực sự muốn làm chư Phật 
hoan hỷ nhờ hành hạnh lành, cách hay nhất là 
tôn kính và thừa nhận lòng từ bi của chúng 
sanh. Ngài Tịch Thiên kết luận: 


123. Giống như những đối tượng dục lạc 
chẳng làm tôi hoan hỷ nếu thân mình bị lửa đốt 
cháy, cũng vậy khi chúng sanh bị khổ đau, thì 
các đắng Từ Phụ không thể nào hoan hỷ. 


124. Do đó, vì đã từng hãm hại chúng sanh, 
hôm nay tôi công khai sám hối tất cả nghiệp 


Trị Tâm Sân Hận 187 





xâu mà đã làm các đắng Từ Phụ đau buồn. Xin 
các đắng Giác Ngộ hãy hỷ xả cho con những 
điều đó. 

125. Để làm chư Như Lai hoan hỷ, kể từ 
ngày nay, tôi sẽ phục vụ (tất cả chúng sanh 
trong) pháp giới và chắc chắn ngưng (gây tổn 
hại). Dù bị chúng sanh đánh đập trên đầu cổ 
đến nỗi nguy hiểm tánh mạng, tôi nguyện hoan 
hỷ làm kẻ hộ pháp của thế gian mà không hề 
trả thù. 

126. Thật sự, những ai có bản chất từ bi đều 
xem tất cả chúng sanh (bình đẳng) như họ. 
Hơn nữa, những ai (thấy được Phật tánh) như 
bản tánh của chúng sanh, thì tự thấy được chư 
Phật; thế thì tại sao tôi lại không tôn kính chúng 
sanh? 


127. (Làm chúng sanh hoan hỷ) khiến chư 
Như Lai hoan hỷ và cũng làm viên mãn mục 
đích của tôi. Ngoài ra, điều này loại trừ sự khổ 
đau khốn cùng của (chúng sanh trong) pháp 
giới. Vì thế, tôi phải luôn luôn thực hành hạnh 
này. 

Nếu ai tin vào Thượng Đế có thể thay đổi 
cách quán chiếu chư Phật như đắng tạo hóa. 
Nếu nghiêm túc sống chân thật theo ước muốn 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 188 





của Thượng Đềé, làm cho Ngài vui lòng, và giữ 
gìn chân lý từ bi của Ngài, thì những điều chân 
thật đó sẽ được biểu lộ qua cách cư xử chúng 
sanh hay ít nhất qua nhân loại. Vì vậy, lý tưởng 
phục vụ Thượng Đế chân thật phải được 
chuyên thành hành động của mình qua cách cư 
xử đồng loại. 


Theo đạo Cơ Đốc, giữa mình và Thượng Đế 
chỉ có quan hệ ngay trong hiện đời, chứ không 
phải trong quá khứ; đó là dựa vào đức tin 
Thượng Đề. Nhờ vậy mà mối quan hệ đó được 
khẳng khít gần gũi. Chắc chắn sẽ có hiệu quả 
nếu hành những hạnh đó tùy theo căn cơ, tức 
là khắc chế được chính mình trong cuộc sống. 


128. Ví dụ, nếu có quần thần của vua chúa 
gây tổn hại cho nhiều người, đối với người hiểu 
rộng, họ sẽ không dám báo thù dù có khả năng. 

129. Vì họ thấy rằng (những người đó) 
không đơn độc mà được thế lực của nhà vua 
hỗ trợ. Cũng vậy, tôi sẽ không khinh thường 
những chúng sanh yếu hèn đang gây đôi điều 
tổn hại cho tôi. 

130. Họ được ngục tốt và tất cả đắng Từ 
Phụ gia hộ. Như quần thần của vị vua oai thế 
đó, tôi phải làm tất cả chúng sanh hoan hỷ. 


Trị Tâm Sân Hận 189 





131. Nếu nhà vua có nóng giận, ông ta có 
thể khiến (tôi) chịu đau khổ trong địa ngục (quả 
báo xấu mà tôi phải gánh lấy vì gây phiền muộn 
cho chúng sanh) chăng? 

132. Và nếu nhà vua đó từ bi, ông ta không 
thể ban cho tôi quả vị Phật (quả báo lành do 
làm cho chúng sanh hoan hỷ). 


133. Tại sao tôi lại không thấy rằng sự thành 
tựu quả vị Phật trong tương lai cũng như danh 
vọng, lợi lạc, hạnh phúc trong hiện đời, tất cả 
đều do làm cho chúng sanh hoan hỷ? 


134. Sống trong vòng luân hồi, hạnh nhẫn 
nhục giúp tôi có được thân thể đẹp đẽ, tráng 
kiện, rồi lại khiến tôi sống hưởng thú vui dài lâu 
như một vị vua Chuyển Luân Thánh Vương. 

Đến đây kết thúc hạnh 'Nhẫn Nhục' trong 
chương sáu của quyền luận Nhập Bồ Tát Hạnh 
của ngài Tịch Thiên. 

Thiền quán. 


Chúng ta hãy thiền quán về 'Vô niệm' (không 
phải để tâm mê mờ 'trống không). Trước hết, 
phải phát tâm cần thiết để giữ tâm vô niệm. Nói 
chung, tâm chúng ta thường bị ngoại vật chỉ 
phối; nghĩa là nó thường chạy theo những cảm 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 190 





xúc và khái niệm của các giác quan (sáu căn). 
Thế nên, hãy thu nhiếp và chớ để nó rong đuổi 
theo sáu trần. Đồng thời, đừng để bị hôn mê, 
mà phải tỉnh giác. Kế đến, cố gắng quán chiều 
và giữ trạng thái tự nhiên của tâm thức (không 
bị vọng tâm lôi về quá khứ hay dẫn đến vị lai 
như nghĩ về kỷ niệm xa xưa, dự tính tương lai 
với bao nỗi lo âu, sợ hãi, hy vọng, v.v... làm 
phiền muộn). 


Đáy sông đục ngầu vì dòng nước chảy xiết. 
Muốn nhìn tận đáy sông, phải chặn dòng nước 
lại để mặt sông được phẳng lặng. 


Cũng vậy, vọng niệm nếu dừng chạy theo 
sáu trần hay tránh lạc vào hư vô, thì bên dưới 
dòng sóng thức đó còn có chân tâm thanh tịnh 
sáng soi. Hãy tinh tấn hành trì tuy lúc đầu rất 
khó khăn, vì chưa có thể chú tâm vào một đối 
tượng đặc thù nào, và dễ dàng bị hôn trầm. 


Phải liễu ngộ bản thể tịch tĩnh của tâm thức, 
vì đó là chân tâm sẵn có. Chúng ta quen hiểu 
tâm niệm theo khía cạnh vật chất, hay có 
khuynh hướng nhìn thế giới bên ngoài bằng 
khái niệm, tưởng tượng, v.v... Có lẽ khó lòng 
nhận ra chân tâm tịch tĩnh sáng soi khi nhiếp 
tâm tránh chạy theo trần cảnh. Nhờ từ từ và 


Trị Tâm Sân Hận 191 





làm quen, quý vị sẽ bắt đầu liễu ngộ bản thể 
sáng soi của chân tâm hằng giác. 


Tuy vậy, chớ lầm cho đó là sự liễu ngộ tánh 
Không hay chớ có ảo tưởng rằng đã đắc thiền 
định thâm sâu, vì thiền gia nội đạo lẫn ngoại 
đạo đều có thể đạt đến các cảnh giới thiền định 
như: 'Thiền vô sắc giới, phi phi tưởng giới, 
v.v... Có nhiều cảnh giới thiền định vắng lặng 
khác nhau. Một lần nữa, chúng chưa phải là 
cảnh giới thiền định thâm sâu, nhưng nhờ 
chúng mà tỏ ngộ chân tâm. 


Bắt đầu ngồi thiền bằng cách quán sát hơi 
thở. Chú tâm vào chót mũi và hơi thở. Hãy tỉnh 
giác hơi thở ra vào; thở ra vào ba lần, rồi nhập 
thiền quán. 

Hỏi: Ngài và các vị đại sư khác khuyên 
chúng con nên thật tâm hoan hỷ về sự thành 
công, hạnh phúc của người khác như đã được 
bàn luận trong chương sáu của quyển luận 
Nhập Bồ Tát Hạnh và trong quyên 'Con Đường 
Đạt Đến Pháp Lạc'. Tuy nhiên, nếu chúng ta 
biết chắc chắn rằng ai đó tích lũy hay được 
thành công điều gì bằng những cách bắt chánh 
như nói láo, ăn cắp, lường gạt, hãm hại, thì 
niềm vui mà họ cảm nhận sẽ được thể hiện ra 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 192 





sao? 


Đáp: Đúng vậy! Có hai quan điểm khác nhau 
giữa sự thành tựu giả tạo có được nhờ tà 
nghiệp như nói láo, ăn cắp, luờng gạt, v.v... và 
sự thành tựu hạnh phúc chân thật nhờ chánh 
nghiệp. Nơi đây, nếu xem xét cần thận, dù có 
thể dùng nghề nghiệp bất chánh để đạt được 
niềm hạnh phúc, nhưng đó chỉ là nhất thời. 
Thật ra, được hưởng hạnh phúc như thế nhờ 
công đức lành đã tích lũy trong quá khứ. Thế 
nên, phải nhìn thấy sự khác biệt giữa quả báo 
nhất thời và dài lâu. 

Một trong những đặc tính của luật nhân quả 
là nhân và quả liên hệ mật thiết với nhau. 
Không bao giờ tà nghiệp có thể mang lại niềm 
hạnh phúc. Về định nghĩa, hạnh phúc chỉ là quả 
lành của nghiệp lành. Thế nên, theo quan điểm 
đó, có lẽ nên bớt cảm kích quả báo nhất thời, 
mà phải xem trọng về chánh nhân của niềm 
hoan hỷ. 

Hỏi: Có nên chấp nhận sự bắt công và dùng 
nó để hành hạnh nhẫn nhục hay cố gắng thay 
đổi thực trạng xã hội đã gây ra điều đó? Đâu là 
lẽ công bằng? 


Đáp: Vâng! Theo tôi nghĩ, chắc chắn phải cố 


Trị Tâm Sân Hận 193 





gắng thay đổi hoàn cảnh xã hội; nên dùng 
nguồn sống dồi dào từ giáo pháp được ngài 
Tịch Thiên viết ra qua nhiều thế kỷ, để thay đổi 
hoàn cảnh xã hội. Ngài Tịch Thiên không 
khuyên chúng ta hoàn toàn giữ mình thụ động 
tiêu cực, chẳng làm gì cả. Ngược lại, chúng ta 
phải phát tâm kiên nhẫn chịu đựng và dùng 
hạnh đó như sức mạnh để rồi thay đổi hoàn 
cảnh xã hội. 

Hỏi: Làm sao tránh thói quen tức giận người 
khác khi bị họ xúc phạm? 


Đáp: Như đã bàn, lúc nhớ lại việc bị người 
khác xúc phạm thì khiến nổi giận, nhưng nếu 
nhìn việc đó theo một khía cạnh khác, người đó 
chắc chắn có nhiều phẩm hạnh tốt. Hơn nữa, 
có xem xét cần thận, sẽ thấy rằng phản ứng tức 
tối về việc đó cũng tạo cơ hội hiếm hoi ít có 
(ngay cả theo quan niệm cá nhân). Do đó, quý 
vị có thể nhìn một sự kiện qua nhiều góc độ 
khác nhau. Tuy vậy, đối với hành vi của ai đó, 
nếu có cố gắng nhưng không thể tìm ra cách 
giải quyết, thì trong giai đoạn tạm thời, cách 
hay nhất là chỉ việc cố gắng quên đi điều đó. 

Hỏi: Xin Ngài giảng giải chỉ tiết về mối liên 
hệ giữa sự chứng ngộ tánh Không, lý duyên 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 194 





khởi, và hạnh nhẫn nhục? Phải chăng nếu 
không có sự chứng ngộ tánh Không và lý duyên 
khởi thì hạnh nhẫn nhục chỉ là bề ngoài? 


Đáp: Nơi đây, nghĩa của chữ 'bề ngoài' cũng 
có thể được nhìn theo nhiều quan điểm khác 
nhau. Theo quan điểm tu hành, hạnh nhẫn 
nhục nếu tách rời khỏi nhân duyên hỗ trợ của 
trí huệ và sự trực nhận tánh Không, thì chỉ là bề 
ngoài, vì hạnh đó không thể trừ sạch tâm sân 
hận. Tuy vậy, không phải điều này ngụ ý dạy 
rằng nên đợi đến khi chứng ngộ tánh Không rồi 
mới bắt đầu hành hạnh nhẫn nhục. 


Trong kinh điển Đại Thừa có nhấn mạnh 
điều đó, như có nhiều vị Bồ Tát đã đạt nhiều sự 
chứng ngộ cao siêu, nhưng vẫn chưa chứng 
ngộ tánh Không. Vấn đề là thật khó lòng tìm 
được các vị Bồ Tát đã chứng ngộ tánh Không. 
Tôi thiết nghĩ, có vài hành giả Tây Tạng đã thật 
sự thể nghiệm tâm Bồ Đề thâm sâu, và vài vị 
pháp hữu của mình cũng đã thật sự đạt đến 
cảnh giới thiền định cao siêu. Điều đáng kinh 
ngạc là có vị thuật lại rằng đã đạt thiền định tịch 
tĩnh suốt bốn tháng, nhưng thật khó lòng phát 
tâm Bồ Đề, nên không thích thú Mật Thừa; vì 
không phát tâm Bồ Đề thì việc hành pháp Mật 
Thừa thật vô ý nghĩa. Vì vậy, trong những lần 


Trị Tâm Sân Hận 195 





đàm đạo, tôi cũng đề cập sự hành trì cá nhân 
đôi chút. Nhờ chúng tôi kết tình bạn thân thiết, 
nên vị đó mới kể lại kinh nghiệm này, chứ 
không thì các vị đó nào thích khoe khoang, còn 
những người không có kinh nghiệm tu hành 
như tôi đôi khi lại thích phô trương. 


Hỏi: Có thể chỉ gặp vị thầy Tây Tạng của 
mình một hoặc hai lần trong năm được không? 


Đáp: Điều này rất có thể xảy ra. Tuy nhiên, 
như đã bàn, phải nhận thấy rằng vị đó có tư 
cách tối thiểu của một vị thầy. Lại nữa, chỉ hỏi vị 
đó những vấn đề quan trọng, chứ không vớ 
vẫn. 


Hỏi: Làm sao biện hộ cho ai đó bị hành phạt 
hay tù tội vì si mê, hoàn cảnh, nhân duyên tác 
động kích thích hãm hại người khác hay làm 
những điều phi lý? 

Đáp: Tôi nghĩ rằng phải phân biệt giữa lối 
hành phạt theo hình thức ngăn ngừa và hành 
phạt như quả báo của hành vi xấu xa. Có lẽ dễ 
dàng biện hộ cho hành phạt theo hình thức 
ngăn ngừa tạo nghiệp xấu trong tương lai. 


Nhắc đến hình phạt xử tử, tôi cảm thấy rất 
buồn vì vài quốc gia vẫn còn áp dụng, nhưng lại 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 196 





rất vui khi biết có những quốc gia đã bỏ luật đó. 


Hỏi: Trong các thành phố lớn, về những lần 
gặp gỡ lạnh lùng thoáng qua với những người 
xa lạ, có cách nào phát khởi lòng từ bi chăng? 

Đáp: Để rải lòng từ bi đến với người khác, 
không hẳn cho rằng phải biết họ. Nếu như thế 
thì không thể nào trải lòng từ bi phổ cập vì còn 
biết bao chúng sanh, cho đến khi viên mãn 
thành Phật. 


Cũng vậy, để liễu ngộ bản chất vô thường 
giả tạm của muôn pháp, không thể nào làm 
quen với từng sự vật, mà nhờ bao quát trực 
nhận nhân duyên tạo ra tất cả muôn pháp. 


Lại nữa, nhờ bao quát liễu ngộ rằng cứu 
cánh tất cả cảm thọ phát sanh từ những hành vi 
ô nhiễm là bất như ý, mà không cần phải ởi 
xuyên qua từng kinh nghiệm, rồi suy nghĩ: 'Điều 
này không thỏa mãn; điều kia bất như ý'. 


Tương tự, khi rải tâm từ bi khắp chúng sanh 
hãy nghĩ rằng với kinh nghiệm vui buồn và quý 
trọng thân thể, họ luôn có xu hướng mong 
muốn được hạnh phúc và tránh khổ đau. Do 
đó, nguyện cho họ mau chóng hoàn mãn ước 
vọng này, và nguyện cho tôi có khả năng trợ 


Trị Tâm Sân Hận 197 





giúp họ. 


Hỏi: Nếu đang tu học và hành trì pháp 'Bồ 
Đề Đạo Thứ Đệ (Lamrim)' và 'Đại Viên Mãn 
(Dzogchen}', thì có cần tu pháp Vô Thượng Du 
Già Bộ (Anuttara Yoga Tantra) chăng? 

Đáp: Để hành thiền quán về pháp Đại Viên 
Mãn, cần phải được truyền pháp quán đảnh và 
ban phước sơ khởi, vì pháp này liên hệ với 
pháp Vô Thượng Du Già. Do đó, chưa hành 
pháp Vô Thượng Du Già thì quý vị không thể tu 
hành thành tựu pháp Đại Viên Mãn. Có thể vài 
vị thầy khi ban pháp Đại Viên Mãn và pháp Sơ 
Hành, chưa xác định được pháp này thuộc về 
Mật pháp đặc biệt nào. Tuy nhiên, khi xem xét 
sự khác biệt giữa pháp Đại Du Già (Maha 
Yoga), A Nộ Du Già (Anu Yoga), A Đề Du Già 
(Ati Yoga), tức là ba pháp Nội Du Già theo danh 
từ chuyên môn của phái Ninh Mã (Nyingma), 
chúng ta phải hiểu rằng thật ra ba loại này nằm 
trong pháp Vô Thượng Du Già. 

Hỏi: Xin Ngài giải thích về vai trò của hạnh 
độc cư trong việc thành tựu đạo giác ngộ. Hoàn 
cảnh độc cư đó giống môi trường tự viện như 
thế nào? 


Đáp: Thật ra, có vài ngôi chùa hoạt động rất 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 198 





náo nhiệt; tôi thiết nghĩ điều này thái quá đôi 
chút. Xưa kia, có nhiều đại hành giả sống trong 
các tự viện mà có vài vị pháp hữu của tôi đã 
từng biết đến. Để dõng mãnh tinh tấn tu hành ở 
nơi cô quạnh, một trong những phương pháp 
mà các ngài thường dùng là làm một hệ thống 
khóa cửa đặc biệt để có thể lây chìa khóa trong 
am thất. Bằng cách này, nhìn từ bên ngoài, 
dường như các ngài không ở trong am thất, và 
giữ sự bí mật cá nhân ở nơi đó. Thật vậy, có 
vài vị đã đạt đến cảnh giới chứng ngộ cao siêu, 
được gọi là cảnh giới viên mãn trong pháp Vô 
Thượng Du Già. 


Tiếng Tây Tạng gọi danh từ tự viện là 
'gompa”; theo ngôn ngữ học, nó mang ý nghĩa 
của nơi cô quạnh xa rời phố xá. Vì vậy, trong 
vài tu viện ở Tây Tạng, có những luật nghiêm 
cắm mọi hoạt động gây ồn náo như không thể 
nuôi chó trong chùa vì chúng sẽ sủa gây tiếng 
ồn; không thể lắc chuông, đánh choảng, đánh 
trống tay, đánh trống lớn v.v... Âm thanh duy 
nhất chỉ là tiếng đàm luận Phật pháp ở trong 
khu đất tranh luận. 

Bát hạnh thay! Hiện tại, quần chúng có cảm 
nghĩ sai lầm rằng nếu trong chùa không làm lễ 
như đánh trống, đánh choảng, hay rung 


Trị Tâm Sân Hận 199 





chuông, thì dường như tu viện đó không thanh 
tịnh. Thật ra, tu viện phải tràn đầy không khí 
thiền quán và sự ghép mình trong thiền quán. 
Thiếu những điều đó, tu viện sẽ giống như bất 
cứ một cơ quan nào đó. 

Hỏi: Con phải xét lại các điều kiện gì để 
quyết định rằng có nên thọ giới Bồ Tát vào lúc 
này chăng? Con muốn tránh những lỗi lầm tỳ 
vết và thực hành lục độ, nhưng không biết mình 
có khả năng hay chăng? 


Đáp: Khác với sự truyền giới Bồ Tát vào 
ngày mai, trước đó tôi sẽ làm lễ phát tâm Bồ 
Đề. Trong trường hợp này, tốt nhất là thọ lễ 
phát tâm Bồ Đề, và khoan thọ giới Bồ Tát. 

Tôi không biết rõ hoàn cảnh đặc biệt của 
quý vị; nếu đã từng làm quen với Phật giáo nói 
chung và Đại Thừa nói riêng cùng được ban 
nhiều pháp Đại Thừa, thì điều này có thể khác 
biệt hơn. Ngược lại, nếu đây là lần đầu tiên mà 
quý vị gặp giáo pháp của hạnh Bồ Tát, thì có lẽ 
tốt nhất là chớ thọ giới Bồ Tát. 

Hỏi: Cá nhân và đoàn thể tăng già phải nên 
phục vụ gì cho người khác? 


Đáp: Đây là vấn đề vô cùng phức tạp và 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 200 





phải nên lưu tâm vì đối với tăng ni ở phương 
Tây, mà đặc biệt là ni chúng, chưa thiết lập 
được một tổ chức hỗ trợ đáng tin cậy. Tuy 
nhiên, về cá nhân, nói chung nếu tăng ni có thể 
đóng góp bắt cứ điều gì cho xã hội thì đó là 
điều vi diệu đáng ngưỡng mộ vì đó chính là 
mục đích tu hành. 


Các đạo hữu Cơ Đốc giáo, như linh mục lẫn 
bà sơ, đều phát nguyện dẫn mình vào việc 
phục vụ xã hội mà chính nhất là ngành giáo dục 
và y tế. Điều này rất hay. Theo truyền thống, 
giữa tăng ni Phật giáo, con số hành hạnh đó rất 
ít. Do đó, vừa đến Ấn Độ vào đầu thập niên sáu 
mươi, tôi nhắc nhở các vị lãnh đạo tăng viện và 
ni viện rằng cuối cùng tăng ni cũng phải gánh 
vác trọng trách về hai ngành đó. Tuy nhiên, cho 
đến nay, rất ít có sự đáp ứng. 


Kế đến, đối với tăng ni người Tây Phương, 
dù có nhiều trung tâm đó đây ở châu Âu và 
châu Úc cùng nhiều nơi khác, nhưng trong hiện 
tại ở mọi nơi quý vị đều gặp rất nhiều sự khó 
khăn. Dĩ nhiên, cần có thời gian để giải quyết. 

Do đó, tôi thật rất khâm phục những tăng ni 
người Tây Phương gi? giới luật và tinh tấn tu 
đạo dù gặp bao chướng ngại. Vào tháng ba 


Trị Tâm Sân Hận 201 





năm ngoái, chúng tôi có một buổi họp mặt rất 
kết quả ở vùng Dharamsala; tham dự buổi họp 
mặt đó có ni chúng và có vài vị đang ở đây. 
Lắng nghe họ giải thích về những nỗi khó khăn, 
khiến cho tôi cảm động rơi lệ. Họ ăn nói lưu 
loát, nên được lòng thính giả. 

Hỏi: Xin Ngài chỉ dạy cho những người già 
yếu bắt đầu tu học kinh điển Phật pháp. 

Đáp: Xin chớ lo lắng! Có một câu chuyện 
Phật giáo mang lại niềm khích lệ tu học mạnh 
mẽ. Trong thời đức Phật, có một ông lão tên là 
Pelgye phát tâm tinh tấn tu hành vào lúc tám 
mươi tuổi, nhưng lại bị con cháu khinh khi 
mắng chửi. Cuối cùng, ông ta xả bỏ thế tục, 
sống đời xuất gia, tinh tấn hành trì, rồi chứng 
ngộ cảnh giới chứng ngộ cao siêu. 


Khi vị giáo thọ sư của tôi, ngài Lâm Nhân Ba 
Thiết (Ling Rinpoche), trở thành viện chủ của 
chùa Gyutfo, còn vị cựu viện chủ vốn là vị cao 
tăng thức giả; trước tuổi hai mươi lăm, vị đó lại 
là một trong những ông tăng 'dop dops (ngu 
đần)'; nghĩa là họ buông lung phóng túng không 
bao giờ chịu tu học'. Điều ngu xuẩn xấu xa là 
lắm lúc họ đánh đắm chửi mắng lẫn nhau, hay 
gây phiền hà trong chùa lẫn phố xá. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 202 





Đấy là tánh xấu của vị cựu viện trưởng đó 
cho đến khi hai mươi lăm tuổi. Về sau nhờ 
những điều nhiệm mầu nào đó, vị này thay đổi 
tánh khí và dồn mọi sức lực vào việc tu hành, 
rồi trở thành một bậc cao tăng thức giả. Những 
câu chuyện đó cho chúng ta nhiều niềm hy 
vọng. 


Tôi thiết nghĩ trước và ngay sau khi xuất gia 
có rất nhiều vị đại sư xưa kia gặp bao chướng 
ngại. Kế đến, vào tuổi ba mươi, bốn mươi, năm 
mươi, các ngài bắt đầu nghiêm chỉnh tu hành, 
rồi trở thành những bậc đại sư. Do đó, lúc tuổi 
về chiều, sức khỏe giảm sút, nhưng so sánh ra 
bộ não vẫn còn đó. 

Ngoài ra, nếu có niềm tin về lý tái sanh trong 
đạo Phật thì không có lúc nào là quá trễ. Dù chỉ 
vừa tu hành một năm trước khi lâm chung, thì 
quả báo lành từ sự tinh tấn của quý vị sẽ không 
mất đi vì có sự tái sanh; nghĩa là chúng sẽ 
được tiếp tục mang qua đời sau. 


Đại sư Tát Ca Bán Trạch Đa (Sakya Pandita 
Kunga Gyaltsen) bảo rằng dù biết chắc rằng 
ngày mai sẽ chết, vẫn phải phát triển trí huệ 
cần thiết, vì nó sẽ chuyển sang đời sau, giống 
như ai đó giữ giùm mình. 


Trị Tâm Sân Hận 203 





Tuy nhiên, những điều đó thật vô ý nghĩa với 
những ai không tin thuyết tái sanh. 

Hỏi: Xin Ngài giải thích về quan điểm cầu 
nguyện của đạo Phật. Theo đạo Phật thì không 
có một đắng sáng tạo. Văy, tín chúng nên cầu 
nguyện với đắng nào hay hình tượng gì? 


Đáp: Có hai loại cầu nguyện. Thứ nhất, tôi 
thiết nghĩ, hầu như việc cầu nguyện chỉ là điều 
nhắc nhở sự tu hành thường nhật. Những câu 
kệ giống như các bài cầu nguyện, nhưng thật ra 
nhắc nhở cách nói năng hành xử vấn đề trong 
cuộc sống hằng ngày. Điển hình, theo thời gian 
hành trì thường nhật, nếu kéo dài, việc tụng 
niệm của tôi mất khoảng bốn tiếng. Tôi thiết 
nghĩ có lẽ việc tu hành chỉ là sự ôn bài về lòng 
từ bị, hÿ xả, và (dĩ nhiên) tánh Không. Về cá 
nhân, pháp môn chủ yếu là quán tưởng Bồn 
Tôn, Mạn Đà La, và hành trì Mật pháp bao gồm 
quán tưởng sự chết và tái sanh. Cụ thể hóa, 
tám lần trong mỗi ngày tôi quán tưởng Bổn Tôn 
Mạn Đà La, Bổn Tôn Du Già, cái chết, thân 
trung ấm, và sự tái sanh. Tám lần chết là tám 
lần tái sanh. Tôi phải chuẩn bị cho cái chết của 
mình. Khi tử thần đến, tôi cũng chưa biết rõ sẽ 
đạt thành tựu hay chăng. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 204 





Thứ hai, một phần của sự tu hành là cầu 
nguyện lên đức Phật. Dù không thờ kính Ngài 
như Thượng Đế, nhưng đồng thời chúng ta 
phải tôn kính Ngài như một đắng đại hùng, đại 
lực, đại từ bi cao cả đã tự thanh tịnh hóa thân 
tâm. Có lẽ khi nhìn theo chiều hướng đó thì 
việc cầu nguyện lên đức Phật có thể được xem 
như cầu nguyện Thượng Đề. 


Trị Tâm Sân Hận 205 





Ngày thứ tư. Buồi thứ hai. 


(Soạn giả ghi chú: Trong phần thuyết giảng 
cuối cùng, đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu bằng 
phần đối thoại vấn đáp để trình bày giáo lý 
mười hai nhân duyên.) 


-OoOOG- 


Hỏi: Phải chăng cần có kinh nghiệm thực 
chứng để liễu ngộ và phát tâm từ bi? Ví dụ, nói 
chung nhiều người trong hội trường này có 
cuộc sống vật chất và tinh thần tương đối đầy 
đủ, như không bị nghèo đói và chịu áp bức 
chính trị. Phải chăng điều này có nghĩa là 
chúng ta nên vượt ngoài tin tức truyền hình để 
đi tiếp cận những kinh nghiệm thực tế? Phải 
chăng đây là cách quân bình tâm niệm lạnh 
lùng hữu hiệu nhất? 


Đáp: Vào lúc đầu, nhờ trực tiếp đối phó với 
hoàn cảnh khổ đau sẽ mang lại ấn tượng sâu 
sắc để phát khởi lòng từ bi. Bên cạnh đó, có 
nhiều cách quán chiếu về khổ đau. Ví dụ, như 
đã bàn qua, nhờ trực tiếp gặp người đang chịu 
khổ đau mà khởi lòng từ bi, dù quý vị không 
lâm vào hoàn cảnh như thế. Ngoài ra, đối với 
những kẻ đang tạo nghiệp xấu, hãy khởi lòng 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 206 





từ bi và nhớ rằng họ đang chứa nhóm duyên 
xấu và sớm muộn gì họ sẽ lãnh những quả báo 
không mong muốn. Trong trường hợp này, tuy 
chưa thực sự chịu khổ đau, nhưng họ đang ở 
giai đoạn tạo nhân khổ đau.Về trường hợp thứ 
hai, họ đang chịu khổ đau, nghĩa là đang ở giai 
đoạn quả báo. 


Lại nữa, như đã bàn luận, có nhiều mức độ 
khổ đau khác nhau. Ví dụ, những gì chúng ta 
thường xem như cảm nghiệm sung sướng, 
nhưng thật ra chúng vốn là khổ đau vì vô 
thường biến hoại (Hoại Khổ), vì trong đó ẩn 
tàng bản chất bát như ý của vòng luân hồi. Thế 
nên, vừa phát triển lòng từ bi dựa trên sự lãnh 
hội thâm sâu như thế, quý vị không cần thể 
nghiệm sự khổ đau tức khắc để thúc đây nó 
hành sự. 


Hỏi: Ngài dạy rằng lòng từ bi bao gồm nhẫn 
nhường, thương mến, và không hãm hại người 
khác. Phải chăng lòng từ bi đó không khiến 
chúng ta tích cực cứu giúp những kẻ khốn cùng 
như làm giảm bớt sự khổ đau của những bịnh 
nhân, những người túng quân cùng cực, những 
nạn nhân của sự bất công? Đạo Phật đôi khi bị 
phê bình về việc lãng quên sự khổ đau đang 
hiện hữu trong xã hội. Xin Ngài hãy giải thích về 


Trị Tâm Sân Hận 207 





điều này. 

Đáp: Tôi thiết nghĩ điều này tương đối đúng. 
Như đã bàn qua, tăng ni Phật giáo phải nên 
hoạt động xã hội như các huynh đệ người Cơ 
Đốc giáo đang làm. Vào cuối thập niên sáu 
mươi, trong dịp viếng thăm Thái Lan, tôi đặc 
biệt đề cập vấn đề này với vị tăng thống Thái 
Lan; Ngài giải thích rằng theo giới luật, tăng ni 
phải sống tách biệt với xã hội; điều này rất 
đúng, nhưng quan điểm của tôi cũng đúng: 
'Vâng, đối với giới luật, điều này rất đúng. Tuy 
nhiên, đồng thời mục đích duy nhất của việc tu 
hành là mang lại lợi ích cho người khác. Do đó, 
về mặt thực hành, nếu chúng ta có thể làm 
nhiều hơn thì đó là điều rất quý giá'. 

Chớ quên đi ý nghĩa ẩn tàng của việc tịnh tu 
trong tu viện. Về phần tự lợi, càng ít dấn mình 
và càng ít bận rộn chừng nào thì hay chừng ấy. 
Ngược lại, khi đến lúc phục vụ cho người, càng 
có nhiều việc chừng nào thì càng hay chừng 
ây. 

Hỏi: Đạo Phật có cố gắng 'truyền giáo' hay 
gởi những đoàn truyền giáo đi khắp thế giới 
chăng? 


Đáp: Vào thời vua A Dục có các đoàn truyền 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 208 





giáo đạo Phật. Tuy vậy, trên căn bản, theo 
truyền thống, Phật giáo không nhắn mạnh việc 
truyền đạo hay gởi những đoàn truyền giáo để 
làm việc hay tạo dựng phong trào đổi đạo. 
Ngoại trừ, khi có người đến cầu thọ giáo pháp, 
thì dĩ nhiên trách nhiệm của chúng ta là phải 
giải thích Phật pháp cho họ. Hoàn cảnh xưa kia 
có thể khác biệt, nhưng thế giới ngày nay trở 
nên nhỏ dần và tinh thần hòa hợp tôn giáo rất 
quan trọng. Do đó, tôi tin tưởng rằng không cần 
đặt vấn đề về đoàn truyền giáo của Phật giáo. 
Tuy vậy, thấy các tôn giáo khác có nhiều đoàn 
truyền giáo, tôi vẫn rất e dè. Nếu một bên cố 
gắng truyền bá tôn giáo của mình và một bên 
khác cũng làm như thế, thì điều lô gích là có thể 
có sự công kích lẫn nhau. Vì vậy, tôi thiết nghĩ 
điều này không hay cho lắm. 


Tôi tin rằng giữa năm tỷ con người, con số 
tín đồ chân thành rất ít. Dĩ nhiên, tôi không tính 
đến những người tự cho rằng 'tôi là người Cơ 
Đốc giáo' dựa vào tín ngưỡng gia đình, và nhất 
là thường ngày không để tâm đến tín ngưỡng. 
Loại bỏ những người đó, con số tín đồ chân 
thành có lẽ khoảng một tỷ người; nghĩa là đại 
đa số (bốn tỷ người) vốn là vô tôn giáo. Do đó, 
chúng ta phải tìm cách tìm đến đại đa số (bốn 


Trị Tâm Sân Hận 209 





tỷ) người đó để giúp họ trở thành con người tốt 
sống đạo đức luân lý mà không cần có tín 
ngưỡng. Bàn về lòng từ bi và những hạnh liên 
hệ, tôi xem chúng như những phẩm hạnh lành 
thiện của con người mà không nhất thiết thuộc 
về lãnh vực tôn giáo. Thế thì chúng ta có thể 
làm người vô tôn giáo, nhưng phải làm công 
dân tốt biết lẽ phải, có trách nhiệm dấn mình 
vào việc góp phần xây dựng một thế giới tốt 
đẹp hơn. Trong phạm vi này, tôi thiết nghĩ phải 
có nền giáo dục chân chánh. Ngành thông tin 
cũng chiếm vai trò rất quan trọng. 

Hỏi: Vì bị hai người phản bội và đối xử bắt 
công, khiến tôi mất một số tiền lớn, nên không 
đủ khả năng lo cho gia đình. Xét ra, trước kia 
nếu cần thận để ý thì có lẽ phát giác ra việc này 
sớm hơn để tránh họ và tránh bị hại. Do đó, tôi 
là người đáng bị phiền trách. Làm sao tôi xả bỏ 
việc tự hận vì sự mắt mát đó? Tuy biết việc tự 
hận là điều không tốt, nhưng tôi không thể xả 
bỏ được. 


Đáp: Thật khó lòng hỷ xả cho mình; nếu đã 
lâm vào hoàn cảnh đó thì chỉ nên dùng một 
hoặc hai cách quán tưởng đặc biệt. Thật ra, 
chúng ta đã bàn luận những cách đương đầu 
với hoàn cảnh đó trong những ngày trước. Nhờ 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 210 





thường xuyên tu học, hành trì, và làm quen, 
chúng ta sẽ có khả năng đối đầu với những 
hoàn cảnh đó. 

Hỏi: Kinh điển nhà Phật có đề cập rằng 
không phải chỉ hạn cuộc sự tu học (1 pháp 
môn) trong một đời. Tuy nhiên, tôi cảm thấy 
điều đó là như thế và phù hợp với lý nhân quả. 
Thế thì phải hiểu như thế nào mới hợp với 
chánh kiến? 

Đáp: Tôi thiết nghĩ quý vị hiểu lầm đôi chút 
về vấn đề này liên hệ với quan điểm tái sanh 
của Phật giáo. Theo đạo Phật, điều chắc chắn 
là nhờ tu hành mà quý vị có trí huệ và gặt nhiều 
kinh nghiệm mới mẻ. Ví dụ, bàn về tâm thức, 
theo quyền Tập Luận (Adhidhramasamuccaya), 
thuộc hệ A Tỳ Đạt Ma, thì phàm phu có năm 
mươi mốt loại tâm thức khác nhau. Lúc hành 
thiền quán, có nhiều cảnh giới không liên hệ với 
những tâm thức đó, nhưng phải cố gắng thể 
nhập với chúng. Ví dụ, kinh điển Phật giáo 
thuyết về những cảnh thiền khác nhau, nhưng 
phải hành trì miên mật mới đạt đến đó. 

Hỏi: Làm sao hành thiền quán về tánh 
Không? 


Đáp: Tôi sẽ bàn luận về vấn đề này trong bài 


Trị Tâm Sân Hận 211 





thảo luận sau phần vần đáp. 


Hỏi: Làm sao điều phục tâm niệm để không 
bao giờ cảm thấy buồn bã cùng cực về bao nỗi 
khổ tràn ngập trên thế gian? Nghĩa là làm sao 
giải quyết chúng với niềm hoan hỷ. 

Đáp: Việc thay đổi quan điểm sống không 
phải là điều đơn giản, vì phải nhờ nhiều duyên 
và nhiều cách. Ví dụ, đạo Phật nhắn mạnh việc 
kết hợp phương tiện và trí huệ. Do đó, quý vị 
chớ nghĩ rằng chỉ cần tìm ra chìa khoá bí mật 
thì mọi việc sẽ êm xuôi. 

Điển hình, về cá nhân, nếu so sánh, có sự 
thay đổi lớn lao giữa tâm niệm vào ba mươi 
năm trước và tâm niệm hiện tại, nhưng chúng 
chỉ xảy ra qua từng chặng đường. Dù được 
xem như một hóa thân thánh thiện và dù bắt 
đầu tu học Phật pháp vào lúc năm tuổi, nhưng 
vào lúc nhỏ tôi chưa thích thú sự tu học. Kế 
đến, vào năm mười sáu tuổi, tôi mới thật sự 
nghiêm túc cố gắng tu hành. Vào lứa tuổi hai 
mươi, dù gặp nhiều chướng duyên trong lúc 
sang Tàu, nhưng có được dịp nào, tôi đều cầu 
pháp với các vị đạo sư. Kế tiếp, không giống 
như thuở xưa, tôi thật sự phát tâm tinh tấn tu 
hành. Có lẽ vào năm ba mươi bốn hay ba mươi 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 212 





lăm tuổi, tôi mới thật sự nghĩ về tánh Không. 
Nhờ kết quả của việc tỉnh tấn hành thiền 
nghiêm túc, sự hiểu biết của tôi về bản chất 
Diệt Đề trở thành chân thật, rồi cảm thấy đôi 
điều: 'Vâng, việc đó có thể xảy ra', và nó mang 
lại niềm khích lệ lớn lao. Tuy nhiên, việc phát 
tâm Bồ Đề vào lứa tuổi ba mươi vẫn là điều khó 
khăn xa vời, dù có lòng ngưỡng mộ tâm vi diệu 
đó. Kế đến, vào lứa tuổi bốn mươi, nhờ nhiều 
nhân duyên mà chủ yếu là nhờ hành theo luận 
điển của ngài Tịch Thiên và những quyền kinh 
luận khác, cuối cùng tôi thể nghiệm đôi chút về 
tâm Bồ Đề, nhưng vẫn còn nhiều tập khí. Tuy 
nhiên, qua bốn mươi năm tu hành, hiện tại tôi 
tin rằng nếu có đủ thời gian, vào thời điểm chín 
muùi, tôi có thể phát tâm Bồ Đề. 

Nghe những kẻ tự cho rằng đã chứng đắc 
cảnh giới cao siêu trong thời gian ngắn, đôi lúc 
những lời đó khó lòng khiến tôi tránh buồn 
cười. Quý vị có thấy chăng, bàn về chiều sâu 
thì cần có thời gian để phát triển tâm Bồ Đà. 
Nếu có ai nói: 'Ò! Nhờ chịu khổ nhọc qua bao 
năm mà sẽ có sự thay đổi đôi chút, thì tôi nhận 
thấy sự tu hành có phần tiến triển. Nếu có ai 
bảo: 'ÔI! Trong hai năm ngắn ngủi, có sự thay 
đổi lớn lao', thì đó là điều không thực tế. 


Trị Tâm Sân Hận 213 





Hỏi: Tôi đã từng nghe rằng tâm được miêu 
tả hay định nghĩa như kho chứa của tâm thức. 
Phải chăng mục đích hành thiền là loại trừ tạp 
niệm ra khỏi kho chứa tâm thức? Hành điều 
này sẽ khiến ánh sáng tâm niệm chiếu soi 
không? 

Đáp: Chúng ta dùng thuật ngữ Phật học 
'thanh tịnh hóa tâm ô nhiễm' chứ không dùng 
câu 'để tâm niệm rỗng không, vì chữ 'tâm niệm' 
bao gồm tâm niệm xấu và lành. Mục đích hành 
thiền quán là đạt đến cảnh giới 'vô niệm'. Phải 
hiểu câu vô niệm với nhiều nghĩa khác nhau 
tùy theo cảnh giới, mà Hiển pháp và Mật pháp 
đã trình bày. Theo Mật Pháp Du Già Vô 
Thượng, câu này mang ý nghĩa đặc biệt qua 
những danh từ 'Phụ Mật Tích' và 'Mẫu Mật 
Tích'. Câu vô niệm' thường được dùng trong 
quan điểm giáo lý Đại Viên Mãn và Đại Thủ Ấn, 
và xuất phát từ quan điểm Mật pháp Vô 
Thượng Du Già. 


Trong quyên Đại Thủ Ấn, dựa vào nhiều lập 
luận, ngài Dakpo Tashi Namgyal (một vị cao 
tăng thạc học) cho rằng pháp Đại Thủ Án không 
thuộc về Hiển giáo hay Mật giáo, vì nó là một 
giáo pháp độc đắc. Tuy nhiên, quan niệm về 
một pháp môn nằm ngoài Hiển giáo hay Mật 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 214 





giáo là điều thật khó hiểu. Dù sao đi nữa, pháp 
môn đó không phải là giáo pháp của Phật giáo, 
vì Phật chỉ dạy Hiển giáo và Mật giáo. Tuy vậy, 
nơi đây có giáo pháp mà không thuộc về cả hai 
Hiển giáo và Mật giáo; nghĩa là có sự khác biệt 
ở trong đó. 

Dù vậy, pháp Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn 
chủ yếu dựa vào sự kết hợp của tánh Không và 
Tịnh Quang. Một lần nữa, chữ 'Tịnh Quang' 
mang hai ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất, nó bàn 
về đối tượng tánh Không và được hiểu theo 
phạm trù của 'Tịnh Quang'. Thứ hai, nó bàn đến 
kinh nghiệm thực chứng tánh Không. Do đó, 
"Tịnh Quang' có thể có hai nghĩa rộng về chủ 
thể và khách thể. Sự kết hợp giữa khía cạnh 
chủ thể và khách thể của Tịnh Quang được 
nhắn mạnh trong giáo pháp Đại Thủ Án và Đại 
Viên Mãn. Tuy nhiên, khi dùng chữ 'chủ' và 
'khách' ở nơi đây, chúng ta chớ có cảm giác 
khó chịu về điều này. 'Ò! Vẫn còn nằm trong nhị 
nguyên đối đãi'. Các thiền sư không còn lạc vào 
cảnh giới thiền định nhị nguyên đối đãi. Chỉ 
phàm phu mới thấy chủ và khách đối đãi. Có 
hành thiền thâm sâu thì mới cảm nhận không 
còn sự đối đãi giữa chủ và khách. 


Thật ra, cảnh giới 'Vô niệm' đã sẵn có trong 


Trị Tâm Sân Hận 215 





chân tâm của chúng sanh. Dù đó là mục đích 
tối hậu, nhưng chớ xem thường tâm niệm hiện 
tại. Trong chương thứ hai của quyển Lượng 
Thích Luận (Pramanavarttika), ngài Pháp Xưng 
viết nhiều lý lẽ sâu rộng về điểm này, như bàn 
về dòng tâm thức, sự quán chiếu, v.v... liên hệ 
với cảnh giới Vô niệm' cao siêu. Cũng vậy, có 
hai loại thiền quán chủ yếu. Thứ nhất là Quán, 
tức là dùng ý căn suy luận xem xét. Thứ hai là 
Chỉ, tức là chuyên chú nhất tâm. Theo Mật 
pháp Vô Thượng Du Già, Đại Thủ Ấn, và Đại 
Du Già, khi quán chiếu điều gì, phải dùng Chỉ 
để chuyên chú nhất tâm, chứ không dùng 
Quán, để quán chiếu và suy luận về đề mục. 

Hỏi: Xin Ngài từ bi bàn luận chỉ tiết về cách 
lựa chọn làm việc lành và xấu. Nghiệp có chỉ 
phối hành vi và quan điểm chăng? 


Đáp: Thật ra, như quý vị đã đề cập, nghiệp 
chi phối hầu hết mọi thái độ tư cách, quan điểm 
sống qua nhiều nhân duyên. Tuy nhiên, cũng 
có thể tự do dùng ý chí chọn lựa tránh chịu quả 
báo xấu bằng cách cố gắng khắc chế tâm niệm 
ngừng chạy theo tập khí cũ. Nhờ thế mà thoát 
mình khỏi sự chi phối của nghiệp. 


Tuy vậy, khó lòng thoát khỏi những động lực 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 216 





sinh lý. Thật ra, theo đạo Phật, thân thể hiện tại 
vốn là sản phẩm chung của vọng tưởng si mê. 
Nó là gốc rễ của cảnh giới phàm phu, mà đặc 
biệt bị bao giới hạn và khổ đau, rồi trong tương 
lai sẽ làm đòn bầy phát sanh thêm nhiều khổ 
đau. Sinh lý của thể xác như bức tường đen 
nặng nề kiên cố che chướng chân tâm sáng 
soi. Ngược lại, nhờ thiền quán thâm sâu mà 
điều phục được những động lực sinh lý vi tế. 
Đặc biệt, nói chung Mật pháp thuyết về các căn 
phần có những trạng thái thô thiển, vi tế, và cực 
kỳ vi tế. Kế đến, nhờ tu tập, chúng ta có thể 
điều phục các căn từ thô thiển đến vi té. 

Hỏi: Theo sự hiểu biết của tôi, sự giác ngộ 
có lẽ là thoát ngoài sự trói buộc của các ngoại 
duyên. Làm sao những vị đã đạt đến cảnh giới 
này nhưng vẫn ở lại thế gian nơi bản chất hiện 
hữu vốn tùy thuộc vào lý nhân quả và luật 
tương đối. 


Đáp: Sự trói buộc của lý nhân quả vốn phổ 
cập mãi đến cảnh giới Phật quả. Ví dụ, hãy bàn 
về tâm toàn giác của đức Phật; tuy đã hoàn 
toàn giác ngộ, nhưng tâm đó vẫn còn tác động 
hỗ tương với những đối tượng vô thường giả 
huyễn bên ngoài, và nơi đó luật nhân quả vẫn 
hiện hành. Phải dùng chánh kiến để hiểu rằng 


Trị Tâm Sân Hận 217 





lắm khi Phật quả được định nghĩa như một 
cảnh giới thường hằng vĩnh cửu trong phạm vi 
chuyền biến liên tục, vì khi bàn về thân của đức 
Phật, chúng ta nói đến hai thân: Thân vô 
thường chịu sự chi phối của nhân duyên và 
thân thường hằng bắt biến. 


Hiện tại, khi bàn về thân của đức Phật 
(Buddhakayas), có hiện thân thường hằng biến 
đổi và hiện thân thường hằng bắt biến. Vì có 
hai khía cạnh về thân 'Buddhakaya' của đức 
Phật, nói chung thân đó được xem rằng thường 
hằng vĩnh cửu. 

Hỏi: Tôi không hiểu lời Ngài dạy rằng gây 
tổn thương vốn là bản chất của kẻ xấu; chớ 
chấp về điều đó. Thế thì, bản tánh của mọi 
người không phải là Phật tánh sao? 

Đáp: Tôi thiết nghĩ có sự hiểu lầm đôi chút 
về giả thuyết mà Ngài Tịch Thiên lý luận. Bài kệ 
thứ ba mươi chín có bàn về lý nhân duyên. 

'Dù gây tổn hại là bản chất ngu dại của họ, 
nhưng tức giận họ cũng không đúng, vì vô lý 
nếu tức giận lửa có bản chất thiêu đốt'. 

Trong đây có điều kiện 'Nếu'. Tuy vậy, phải 
hiểu câu 'bản chất mang nhiều ý nghĩa khác 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 218 





nhau tùy theo ngữ cảnh. Khi nói về bản chất 
tâm niệm của chúng sanh vốn thanh tịnh, chúng 
ta nói đến Phật tánh, một cảnh giới tỉnh thức 
hoàn toàn. Điều này cũng nhắc nhở rằng khi 
đọc kinh luận bàn về triết lý tánh Không của 
đạo Phật, phải có chánh kiến để hiểu rõ nghĩa 
lý thâm sâu qua nhiều thuật ngữ. Điển hình, 
một thuật ngữ chữ Phạn bàn về khái niệm tánh 
Không là 'Svabhava'; vì mang nhiều ý nghĩa 
khác nhau tùy theo ngữ cảnh, nên được dịch là 
'bản thể" hay 'bản chất' hoặc 'tự tánh'. Phải cần 
thận đọc những kinh luận đó; chớ dùng định 
ki2n về thuật ngữ nào đó để gượng ép diễn 
dịch trong mọi ngữ cảnh. Cũng đồng thuật ngữ 
đó, nhưng mỗi trường phái như Trung Quán, 
Duy Thức, v.v..., dùng khác nhau; nghĩa là phải 
có chánh kiến để hiểu ý nghĩa của nó dựa theo 
ngữ cảnh. 

Hỏi: Xin Ngài giải thích về lễ truyền pháp 
quán đảnh Green Tara vào buổi thứ tư. Cần 
phải phát nguyện những gì? 


Đáp: Truyền pháp quán đảnh Green Tara 
vào ngày mai chỉ là lễ ban phước lành chứ 
không phải hoàn toàn là lễ truyền pháp quán 
đảnh. Lễ này cũng sẽ được kết hợp với lễ quán 
đảnh Diên Thọ; vì đây là một pháp môn độc đắc 


Trị Tâm Sân Hận 219 





của dòng Đạt Lai Lạt Ma kể từ vị thứ năm, nên 
không có sự phát nguyện gì đặc biệt. Điều này 
có hay lắm không? Quý vị được ban phước 
lành mà không phát nguyện gì cả. 


Tuy nhiên, nếu thọ giới Bồ Tát vào buổi 
sáng hôm đó thì phải cần phát nguyện. Trong 
giới Bồ Tát, chủ yếu là mười tám giới trọng và 
bốn mươi sáu giới khinh. Như đã nhắc nhở vào 
buổi sáng hôm nay, nếu đây là lần đầu biết đến 
Phật pháp, thì tốt nhất là chớ nên thọ giới. 


Hỏi: Xin Ngài khuyên nhủ cho một người 
Công giáo đang tu học theo Phật giáo và đang 
cân nhắc việc thọ giới Bồ Tát trong tuần này? 


Đáp: Điều đó được thôi ! 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 220 





Mười hai nhân duyên. 


Cho đến hiện tại, chúng ta đã và đang bàn 
luận về hạnh nhẫn nhục, tức là một trong sáu 
hạnh chủ yếu của Bồ Tát. Có ba loại hạnh nhẫn 
nhục chủ yếu: Chấp nhận sự hãm hại của kẻ 
khác; tu hành phát nguyện thay người khác 
chịu khổ; thâm thấu bản chất của hiện thực như 
tánh Không, sự phức tạp, v.v... của hoàn cảnh 
sẽ hỗ trợ hạnh hạnh nhẫn nhục. 


Một điểm chưa được bàn là phải hành viên 
mãn sáu hạnh đó; hành một hạnh nghĩa là hành 
cả năm hạnh khác. Ví dụ, lúc hành hạnh nhẫn 
nhục, phải khuyến khích người khác hành hạnh 
bố thí. Thứ hai, chân thành hành hạnh nhẫn 
nhục là hạnh trì giới. Thứ ba, chính là hạnh 
nhẫn nhục. Thứ tư, cố gắng hành trì hạnh nhẫn 
nhục nhờ hạnh tinh tấn. Thứ năm, tỉnh giác 
hành hạnh nhẫn nhục nhờ hạnh thiền định. 
Cuối cùng, nhờ hạnh trí huệ mới có khả năng 
quyết đoán những việc đúng sai khi hành hạnh 
nhẫn nhục. Tất cả vừa là thành phần của trí 
huệ và vừa là một nhất thể của hạnh nhẫn 
nhục. Trí huệ đó bao gồm trí huệ liễu giải tánh 
Không của pháp trần. Tương tự, các hạnh khác 
cũng như thế. Ví dụ, lúc hành hạnh bố thí, hay 


Trị Tâm Sân Hận 221 





trì giới, v.v... phải hành viên mãn năm hạnh 
khác. 


Nhiều hành giả tự tu tự lợi cũng hành sáu 
hạnh đó. Tuy nhiên, phải có động cơ chân 
chánh, tức là phát tâm Bồ Đề (tâm nguyện đắc 
đạo vì lợi ích của chúng sanh), để hành trì viên 
mãn sáu hạnh. 


Nhờ hành những hạnh đó mà phát triển trí 
huệ và tích lũy công đức. Vì Phật quả được đặt 
tính hóa theo phạm trù của hai thân Phật, nên 
có hai pháp tu hành chủ yếu (trí huệ và phương 
tiện). Thứ nhất, cảnh giới của pháp thân, tức là 
cảnh giới Phật quả giác ngộ cứu cánh. Thứ hai 
là báo thân (rupakaya). Hai hiện thân đó có 
những diệu dụng khác nhau: Cảnh giới pháp 
thân giống như sự tự giác viên mãn; pháp thân 
đó được thị hiện qua báo thân để gần gũi và 
cứu độ chúng sanh. Đó là Hiển giáo của Phật 
giáo Đại Thừa; trong đó, động cơ phát tâm tu 
hành chủ yếu cho đến khi viên mãn là tâm Bồ 
Đề (tâm nguyện chứng đạo giác ngộ vì mục 
đích của tất cả chúng sanh). Kế đến, nhờ tâm 
nguyện đó thúc đẩy, tiến bước hành trì sáu 
hạnh đặc thù bao gồm sự kết hợp giữa phương 
tiện và trí huệ. Sau khi chứng đắc Thập Địa, Bồ 
Tát sẽ thể nhập Phật quả, bao gồm pháp thân 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 222 





và hóa thân. 

Điểm thù đặc khiến Mật giáo khác biệt với 
Hiển giáo là sự kết hợp giữa phương tiện và trí 
huệ được hiểu ở mức độ rộng sâu, vì nơi đó có 
hai loại nhận thức khác nhau về Hiển giáo. Thứ 
nhất, phương diện trí huệ và phương tiện hoàn 
toàn khác nhau. Thứ hai, tuy khác biệt, nhưng 
chúng hỗ trợ lẫn nhau. Ngược lại, trong Mật 
pháp, sự kết hợp đó được phát triển thâm sâu 
hơn; nghĩa là trong một cảnh giới của tâm thức, 
cả hai phương tiện và trí huệ đều được hành 
viên mãn; không phải có hai cảnh giới tâm thức 
khác biệt hay hỗ trợ lẫn nhau, mà là phương 
tiện và trí huệ cùng thể nhập vào một cảnh giới 
tâm thức. Đó là nền tảng căn bản hình thành 
mọi thứ lớp tu tập Mật Thừa. 


Mật Thừa đôi khi được phân thành sáu loại 
và bốn nhóm. Điểm khác biệt giữa ba nhóm 
Mật pháp đầu tiên và Mật pháp Vô Thượng Du 
Già là trong Mật pháp Vô Thượng Du Già có 
trình bày sâu rộng và nhắn mạnh vào sự hành 
trì Tịnh Quang mà trong ba nhóm Mật pháp 
thấp hơn lại không có. 


Để hiểu ý nghĩa Tịnh Quang đúng đắn, phải 
hiểu về năng lực trực giác đi đôi với tâm thức vi 


Trị Tâm Sân Hận 223 





tế ở các cảnh giới cao siêu. Vì vậy, luận điển 
Mật pháp Vô Thượng Du Già bàn luận rất nhiều 
về vòng luân xa (chakra), mạch khí, dòng khí 
quản chảy qua những nơi đó, và những yếu 
điểm đặc biệt ở những huyệt chính của thân 
thể; tất cả đều liên hệ mật thiết với tâm niệm và 
năng lực khác biệt. Do đó, trong các ngẫu 
tượng của Mật pháp Vô Thượng Du Già có 
những hình tượng rất đáng sợ hay kích thích. 
Nhiều pháp môn Mật pháp Du Già Vô Thượng 
liên hệ với mạch khí, vòng luân xa, khí lực vi tế, 
v.v... xử dụng vài thành phần hình thành thân 
thể như sáu đại. Do sự chuyên vận của các đại 
và khí lực trong thân thể, cộng với cấp độ 
chuyền vận của khí huyết, chúng chi phối cảnh 
giới tâm thức. Ví dụ, lắm khi trong cuộc đời, 
chúng ta có những cảm thọ thoáng qua, hay 
cảm nhận tâm thức vi tế. Ngài Buddha- 
shriinana trình bày điểm này trong một quyển 
luận; Ngài bảo rằng đôi khi phàm phu cảm nhận 
tâm thức vi tế thoáng qua như lúc ngủ say sưa, 
té xỉu, hay lâm chung. Lúc đó, chúng ta tự 
nhiên cảm nhận một hình thể tâm thức vi tế. Khi 
chúng vừa xảy ra, nếu hành giả ứng dụng vài 
phương pháp thiền quán, thì họ có nhiều cơ hội 
may mắn thể nghiệm Tịnh Quang vi tế; đặc biệt 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 224 





là vào lúc ngủ say, lâm chung, v.v... 


Trí huệ và phương tiện nếu được kết hợp 
hành trì chặt chẽ thì con đường tiến đến đạo 
giác ngộ sẽ được hanh thông, mau chóng. Tuy 
nhiên, để tu hành thành tựu tất cả những giáo 
lý đó , điều kiện tất yếu là phải dựa vào sự phát 
triển và chứng ngộ tâm Bò Đề. 


Để thành tựu phát tâm Bồ Đề, ngoài việc 
phát tâm từ bi phổ cập, điều kiện đầu tiên là 
cần có tinh thần chịu trách nhiệm và phát 
nguyện, tức là tự gánh vác trọng trách giúp đỡ 
những người khác được thoát khỏi khổ đau. 


Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, việc 
tu tập tâm Bồ Đề từ bi rộng lớn cần có hai 
phương tiện chủ yếu: 'Bảy điểm nhân duyên' và 
'Hoán chuyển và bình đẳng hóa với người 
khác'. Trong chương thứ tám của quyển luận 
Nhập Bồ Tát Hạnh (của ngài Tịch Thiên) có bàn 
về cách tự hoán chuyển và bình đẳng hóa với 
người. 

Đó là những quan điểm của giáo pháp Đại 
Thừa hướng đến sự chứng đắc đạo giác ngộ 
viên mãn. Tuy nhiên, để phát triển tâm từ bi 
chân thật (tức là không thể khoanh tay nhìn 
xem chúng sanh đau khổ), mỗi cá nhân trước 


Trị Tâm Sân Hận 225 





hết phải có chánh kiến nhận thức về bản chất 
nghiêm trọng của khổ đau. 


Thông thường, khi gặp ai đó đang chịu đau 
đớn, lập tức chúng ta cảm thấy thương hại, rồi 
suy nghĩ: 'ÒI Thật đáng thương làm sao! Thật 
tội nghiệp làm saol' Ngược lại, lúc thấy ai đó 
thành công trên đường đời, thì thay vì khởi lòng 
từ bi thương hại, quý vị lại khởi tâm ganh ty đố 
ky. Đó chỉ là lòng từ bi trẻ con, vì chưa hiểu rõ 
nghĩa lý chân thật của khổ đau. Để tăng thêm 
chánh kiến về khổ đau và nghĩa lý của nó, phải 
thường hành trì theo những pháp môn căn bản. 


Chỉ việc phát triển sự nhận thức về bản chất 
khổ đau và nhận ra ý nghĩa chân thật của nó 
cũng chưa đủ, mà phải tăng trưởng chánh kiến 
về khả năng chuyển hóa, tức là giải thoát khỏi 
khổ đau; điều này phù hợp với sự hiểu biết về 
giáo lý Tứ Diệu Đế, một giáo pháp đồng nhất 
của Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa. 

Tứ Diệu Đế có hai nhóm nhân quả. Nhóm 
thứ nhất bàn về cuộc sống liên hệ đến kinh 
nghiệm và sự hiện hữu của chúng ta trong cõi 
Ta Bà; khổ làm quả, còn nguyên nhân của khổ 
làm nhân. Nhóm thứ hai bàn về phương pháp 
thoát khỏi vòng trói buộc của khổ đau, qua Diệt 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 226 





Đề (diệt khổ, hay quả) và Đạo Đế (con đường 
dẫn đến đạo diệt khổ, hay nhân). Đã hiểu hai 
nhóm nhân quả rộng sâu xong, kế đến hãy chú 
tâm vào giáo lý mười hai nhân duyên; chúng là 
bản thảo chỉ tiết dựa vào chủ đề tóm gọn của 
Tứ Diệu Đề. 

Trong mười hai nhân duyên có hai chiều 
thuận và nghịch. Về chiều thuận, vô minh đứng 
đầu, rồi dẫn đến hành; hành dẫn đến việc gieo 
ấn tượng vào tâm thức; tâm thức dẫn đến danh 
sắc; cuối cùng là già, chết. Quán chiếu về vòng 
xích này sẽ hiểu về nguồn máy tái sanh trong 
vòng sanh tử luân hồi. 


Khi đi theo chiều nghịch và quán chiếu về sự 
chấm dứt của mỗi vòng trong mười hai nhân 
duyên, sự chắm dứt của già và chết tùy thuộc 
vào sự chấm dứt của sanh; sự chấm dứt của 
sanh tùy thuộc vào sự chấm dứt của thủ, v.v... 
Bằng cách đó, chúng ta hiểu về quá trình thoát 
khỏi vòng xích khổ đau của cõi Ta Bà. 


Tất cả giáo pháp tu hành dựa vào sự nhận 
thức đúng đắn về chiều thuận và nghịch của 
mười hai nhân duyên được tìm thấy trong giáo 
pháp 'Ba mươi bảy phẩm trợ đạo'. Giáo pháp 
đó bắt đầu bằng pháp tứ niệm xứ, v.v... Nói 


Trị Tâm Sân Hận 227 





cách khác, ba mươi bảy phẩm trợ đạo vốn liên 
hệ với giáo pháp mười hai nhân duyên. 


Giáo pháp đầu tiên của ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo là Tứ Niệm Xứ: Thứ nhất, niệm nhớ về 
thân [vi] ; kế đến là niệm nhớ về cảm thọ [ấij] ; 
niệm nhớ về tâm [viii] ; niệm nhớ về pháp [ix]. 

Khi quán niệm về thân, chúng ta quán chiếu 
về nhân duyên sanh ra thân thể, rồi sẽ thấy sự 
bất tịnh của nó. Từ cách nhìn đó, chúng ta sẽ 
thấy rằng dù ai đó dường như thành công trên 
đường đời, nhưng họ cũng không đáng là đối 
tượng để ganh ty, vì họ vẫn nằm trong vòng trói 
buộc của khổ đau và bất mãn. Thật ra, nếu 
nghiêm túc nghĩ về điều này, chúng ta thấy 
rằng được thành công trong xã hội, thì vọng 
niệm càng nhiều, vì có sự tương phản phức tạp 
giữa hy vọng và sợ hãi, cùng hiểu biết và sự 
chướng ngại. 


Những gì ngài Thánh Đề Bà (Aryadeva) 
thuyết trong quyển Tứ Bách Kệ Tụng (bốn trăm 
bài kệ) có lẽ rất đúng. Ngài thuyết rằng tâm tình 
của những ai may mắn thành công trong xã hội 
thường bị nhiều nỗi bức rức, phiền muộn; 
những kẻ nghèo cùng bị phiền muộn vì sự đau 
khổ của thân thể. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 228 





Do vô minh khống ché, tất cả chúng sanh 
đều sống cuộc đời khổ đau. Phải gấp rút tinh 
tấn phát tâm tu hành giống như mình là một 
bịnh nhân bị bịnh Sida, vì mạng sống của mình 
được tính toán qua từng ngày. Cũng vậy, phải 
nghĩ: 'Vẫn còn bị thế lực vô minh tà kiến chỉ 
phối, thì sớm muộn gì cũng bị trói buộc. Thế 
nên, tôi phải tu hành ngay bây giò'. 


Tương tự, không bao giờ có được niềm 
hạnh phúc chân thật nếu vẫn bị ba độc [x] 
khống chế, sai sử. Thật ngu xuẫn và đáng 
thương biết mấy, nếu biết có khả năng tự giải 
thoát ngoài vòng trói buộc đó mà không chịu 
tinh tấn hành trì. 

Khi quán chiếu về những điều này, rồi nói: 
'Ba nẻo luân hồi trong cõi Ta Bà!, thì từ trong 
tâm khảm sâu xa thốt ra: 'Ò!I Tôi phải thoát ra 
khỏi vòng đó”; nghia là nguyện ước được giải 
thoát khỏi vòng trói buộc của ba độc. 


Tuy nhiên, để thành tựu, cần có thời gian tu 
tập thiền quán dài lâu; đôi khi, có thể kéo dài 
suốt bao đời. Việc cấp bách đầu tiên là phải 
đảm bảo được tái sanh vào những cõi an lành 
như có thân người trang nghiêm khỏe mạnh 
trong tương lai để tiếp tục tu hành hướng về 


Trị Tâm Sân Hận 229 





mục tiêu giải thoát dở dang. 

Để làm điều đó, việc cần thiết chủ yếu là 
sống cuộc đời luân lý đạo đức, tức là tránh làm 
mười điều xấu bao gồm ba nghiệp xấu về thân 
(giết hại, ăn cắp, tà dâm), bốn nghiệp xấu về 
miệng (nói láo, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói 
lời nhãm nhí vô ích), ba nghiệp xấu về tâm 
(tham lam, sân hận, tà kiến). Để phát tâm tinh 
tần sống đời đạo đức qua cách hành trì mười 
điều lành, phải thầm thấu nguồn máy của luật 
nhân quả. 


Tuy nhiên, về quan điểm của động cơ ẩn 
tàng trong nghiệp quả, về mối tương quan giữa 
hành vi và quả báo, và về cách dẫn dắt chúng 
sanh đến cảnh giới cao siêu, thì chúng vẫn còn 
vượt ngoài tầm hiểu biết thông thường. Vào lúc 
đầu, không th? hiểu rõ khía cạnh vi tế nhất của 
thuyết nghiệp báo. Do đó, có lẽ cần có đôi chút 
niềm tin hay dựa vào lời đức Phật dạy về thuyết 
nghiệp báo. Vì vậy, sống đời đạo đức trong 
khuôn khổ của luật nghiệp báo liên hệ mật thiết 
với việc quy y Tam Bảo; nghĩa là gần như thọ 
tam quy ngũ giới. 


Phải chắc chắn tự tin rằng sẽ sống theo năm 
giới căn bản, luật nghiệp báo, đạo đức luân lý 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 230 





được thể hiện qua sự hành trì mười điều lành. 
Nhận biết kinh điển có đề cập sự quý báu của 
thân người sẽ tăng cường niềm hoan hỷ phát 
khởi điều đó. Ở đây, chưa hề bàn về sự khiếm 
khuyết bắt tịnh của thân thể và những chất ở 
trong đó, mà đang bàn về một thân thể trang 
nghiêm đẹp đẽ mang nhiều ý nghĩa, tiềm năng, 
và cách dùng nó với mục đích thanh cao, v.v..., 
để trưởng dưỡng lòng tự tín dũng mãnh. Vì thế, 
ở giai đoạn đó, chớ chú tâm vào nhược điểm 
của thân thể như sự bắt tịnh, không hoàn hảo, 
v.v..., mà đặc biệt nếu có vấn đề rắc rối về việc 
tự hận hay thiếu tự tín, vì điều này có thể làm 
vân đề nghiêm trọng và tệ hại hơn; chỉ nên bàn 
về đặc tánh, lợi ích, và ưu điểm của thân người 
để hiểu rõ tiềm năng của nó và cấp bách phát 
nguyện dùng nó theo chiều hướng tích cực. 

Kế đến, hành giả được nhắc nhở về lý vô 
thường và sự chết, qua một câu thông thường: 
Một ngày nào đó sẽ không còn có mặt ở đây. 
Hãy tỉnh giác về lẽ vô thường và hiểu biết thích 
đáng về tiềm năng lớn lao vô cùng cực của 
thân người, để tự tín khẩn thiết phát nguyện: 
"Tôi phải xử dụng mọi thời gian quý báu của 
cuộc đời'. 


Tuy nhiên, trước hết phải tu hành. Ngài 


Trị Tâm Sân Hận 231 





Chủng Đôn Ba (Dromtonpa) bảo rằng vào lúc tu 
học, vẫn nhớ hành thiền quán; khi quán chiếu 
về một đề tài nào đó, vẫn biết sự quan trọng 
của việc tu học và hành thiền quán; khi thiền 
quán, vẫn không lãng quên tầm quan trọng của 
sự tu học và quán chiếu. Nói cách khác, Ngài 
luôn luôn kết hợp cả ba: Hành thiền, quán 
chiếu, tu học. Đó là phương pháp tu hành hài 
hòa liên tục; tức là không đánh mất sự quân 
bình giữa việc hành trì và sự hiểu biết về giáo 
lý. Nếu hiểu nhiều mà không hành thì chỉ theo 
lý thuyết suông. Nếu hành nhiều mà không tu 
học thì dễ lạc đường. 


Trong quyển Tứ Bách Kệ Tụng, ngài Thánh 
Đề Bà tóm lược toàn bộ giáo lý Phật pháp; 
trong đó có tiến trình tu đạo theo chiều nghịch 
như đã bàn khái quát. Ngài dạy rằng vào lúc 
đầu, phải tịnh hóa hành vi xấu xa của thân khẩu 
ý để sống đời đạo đức luân lý. Vào giai đoạn 
thứ hai, phải nhấn mạnh việc điều phục vọng 
niệm và tẩy trừ vô minh, vì chúng chấp rằng 
muôn pháp có bản chất hiện hữu chân thật. 
Vào giai đoạn thứ ba, phải tịnh trừ mọi tỳ vết, 
tập khí, v.v... đã gieo trồng trong tâm thức. Đó 
là ba giai đoạn tu hành hướng đến đạo giác 
ngộ viên mãn. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 232 





Thiền quán. 


Chúng ta hãy dừng đôi chút để mặc niệm 
thiền quán. Trong những lần thiền quán trước 
kia, như đã bàn, quý vị có thể cảm nghiệm đôi 
niềm hoan hỷ, hay mệt mỏi. Hãy cố gắng tập 
trung xem xét cái "Ta' hay 'bản ngã' đang cảm 
nghiệm vui buồn đó. 


Chắc chắn, nó không nằm ngoài thân và 
tâm. Giữa thân và tâm, thật rõ ràng, không thể 
xem thân như 'bản ngã'. Cảm giác cũng không 
phải là bản ngã; thông thường, lúc nghĩ về bản 
ngã, chúng ta nói 'Tôi' cảm giác giống như có 
một "Tác nhân (năng giác)' và 'Sự (sở giác)'. Do 
đó, cảm giác không thể được xem như con 
người. Quý vị cũng không thể cho rằng sự nhận 
thức như bản ngã, vì nếu bảo 'Tôi' nhận thức, 
thì dường như có 'Tác nhân' nhận thức và 'Sự 
nhận thức. Do đó, không thể cho rằng sự nhận 
thức là 'bản ngã' hay con người. 


Nếu có quyền lựa chọn để thay đổi tâm niệm 
hiện tại với tâm niệm tỉnh giác, sáng soi hoàn 
toàn, nếu có khả năng thay đổi thân thể này với 
một thân hình hấp dẫn quyến rũ hơn, và nếu y 
khoa cho phép thay đổi bộ não, có lẽ hầu hết 
chúng ta sẽ mau mắn sẵn sàng làm những việc 


Trị Tâm Sân Hận 233 





đó. 

Thông thường, tự cảm nhận chấp vào 'bản 
ngã' vì dường như có một tác nhân chủ thể 
cảm nghiệm và nhận thức điều đó. Ngoài ra, có 
lẽ bản ngã' làm chủ các căn hay có vật thể gì 
thuộc một phần của 'bản ngã. 


Cũng vậy, khi cảm thấy nóng giận phừng 
phụựt, thì có sự chấp ngã kiên cố về cái 'Tôi' 
"Tôi nóng giận'. Tùy theo mức độ sân hận kẻ 
thù, quý vị sẽ có sự chấp trước kiên cố về họ 
rằng họ hoàn toàn xấu xa hay tốt đẹp. Tùy theo 
cách nhìn về kẻ thù, đối tượng của sân hận, bất 
cứ phẩm chất gì chúng ta phóng đại lên họ, sẽ 
là một phần của hiện thực; nghĩa là họ vẫn mãi 
mãi hoàn toàn xấu xa và không thể chuyển hóa. 
Tuy nhiên, sự thật đâu phải như thé. 


Đối với tâm tình phàm phu, dường như 
muôn pháp hiển hiện với bản chất độc lập, kiên 
cố. Tuy nhiên, nếu như thế, thì càng tìm kiếm 
chúng chừng nào, chúng phải càng trở nên rõ 
ràng chừng ấy. Trong thực tế, khi bắt đầu tìm 
kiếm, chúng ta nhận thấy chúng dễ tan hoại, vô 
thường, biến đổi, nên khó lòng tìm được. 


Trong ngành khoa học hiện đại, khi nghiên 
cứu về bản chất của thực thể, các nhà vật lý 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 234 





học đã đi đến giai đoạn mà họ đánh mất khái 
niệm về vật thể cứng rắn; họ không thể đưa ra 
lý thuyết về đặc tính chân thật của sự vật. Thế 
nên, họ bắt đầu nhìn sự vật theo quan điểm hỗ 
tương bao quát hơn là quan điểm về một đối 
tượng bí mật, độc lập, kiên có. 


Như đã bàn, không thể tìm ra một sự vật 
đơn độc, kiên cố như chúng ta thường cảm 
nhận, vì nó vốn vô thường biến đổi. Tuy nhiên, 
chưa hẳn là muôn pháp không hiện hữu, vì các 
căn cảm nhận và xác định được chúng qua 
những cảm thọ khổ vui. Tóm lại, có sự khác 
biệt giữa sự cảm nhận muôn vật và cách thức 
chúng hiện hữu; nghĩa là cảm nhận của chúng 
ta khác với hiện thực. Nhờ hiểu sơ qua về sự 
khác biệt đó, chúng ta dễ dàng nhận ra cung 
cách hành xử và suy nghĩ về người khác, hoàn 
cảnh xung quanh, và chính mình, qua việc chấp 
chặt rằng tất cả đều hiện hữu độc lập, kiên có, 
rồi vỡ lẽ rằng chúng nào hiện hữu như cách 
thức hiển hiện. Hãy nhất tâm đi đến kết luận 
rằng muôn pháp không có bản chất hiện hữu 
chân thật và không tồn tại độc lập như chúng ta 
thường nghĩ. 


Do có hiện hữu, vậy chúng hiện hữu theo 
cách thức nào? Vai trò hiện hữu của chúng ra 


Trị Tâm Sân Hận 235 





sao? Buộc lòng chúng ta phải kết luận rằng chỉ 
có thể hiểu về sự hiện hữu và đặc tính của 
chúng qua mối tương quan: Muôn pháp được 
xác định qua nhiều nhân duyên (và danh 
tướng) tác động hỗ tương. Kế đến, hãy đi đến 
kết luận rằng muôn pháp không có và không 
hưởng đặc ân về một bản chất hiện hữu độc 
lập. Đó là ý nghĩa của sự thiền quán về tánh 
Không. 


Khi thiền quán về tánh Không, chớ suy nghĩ: 
'ÒI Đây là tánh Không, 'Ò! Sự vật không hiện 
hữu theo cách này nhưng có thể hiện hữu theo 
cách khác'. Chớ cố gắng khẳng định về điều 
chỉ. Đơn giản, chỉ việc kết luận rằng muôn pháp 
thiếu tánh chất độc lập trong hiện thực, nhưng 
không phải để tâm trống rỗng hoàn toàn. Phải 
đặt tâm vào nơi vắng bặt của sự hiện hữu độc 
lập và bản chất hiện thực của muôn pháp. 

Chú Thích Của Dịch Giả 

[vi] Bất Tịnh 

[vi] Là Khổ 

[viii] Vô Thường 

[ix] Vô Ngã 

[x] Tham Sân Si 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 236 





Bồ-Tát Hộ-Pháp Vi-Đà 
Kệ Hồi-Hướng Công-Đức: 


“Nguyện đem công đức này, 
Trang nghiêm Phật tịnh-độ, 
Trên đền bốn ơn nặng, 
Dưới cứu ba đường khổ, 
Nếu có ai thấy nghe, 
Tắt phát tâm Bồ-Đà, 

Khi xả báo thân nây, 
Đồng sinh cõi Cực-Lạc”. 


Trị Tâm Sân Hận 237 





Trị Tâm Sân Hận 


Đại Đức Thích Hằng Đạt 
biên dịch vào năm 2004 


Ten Thousand Buddhas 

Summit Monastery 

Tu Viện Vạn Phật Đảnh Chùa Phật Linh 

3600 Mathis Road 5644 New Cut Road 
Corydon, Indiana 47112 Louisville, Kentucky 40214 


812-225-0228 
thichhangdat@hotmail.com 
http:/www.vietbuddhism.com 





Đức Đạt Lai Lạt Ma 238 





PHƯƠNG DANH ÁN TÓNG 
NĂM 2011 


Hội Thiện Đức 
Universal Benevolence Foundation 


P.O. Box 523582, Springfield, Virginia 22152 USA 
hoithienduc@gmail.com 


Ấn Bản 2011 


Hết lòng quí trọng và tri ân thầy Thích Hằng 
Đạt đã biên dịch và hoan hỷ cho phép Hội 
Thiện Đức ấn tống tập sách này. Hội Thiện 
Đức xin trân quí và ca ngợi sự yêm trợ tinh 
thần cùng đóng góp tịnh tài của quý Phật tử và 
ân nhân cho công trình ấn tống. Xin cám ơn 
bác Trần Thiệu, anh Trần Đạt cùng Tâm Hân 
Huệ đã giới thiệu và liên lạc với nhà in; chị Diệu 
Âm, Thân Hồng cùng anh chị Lê Lộc 
(Lancaster, PA) phụ giúp làm sổ sách, liên lạc, 
và kêu gọi cho quỹ ấn tống. 


Xin cảm tạ anh Trần Quang cùng nhà in 
Papyrus (San Jose, CA) hoan hỷ giúp đỡ trong 
việc ấn loát tập sách này. 


Kính xin hồi hướng công đức ấn tống tập 
sách này đến hết thảy chúng sanh đều được an 


Trị Tâm Sân Hận 239 





vui, cũng như có nhiều duyên lành tinh tấn học 
hỏi và hành trì giáo lý tỉnh thức trong nhà Phật. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 240 





4000 Quyên Ngữ Lục của Thiền Sư Hư Vân 


4000 Quyền Trị Tâm Sân Hận 


Thân Hữu ở California 


1: 


Tiem Thi Le $20 


Thân Hữu ở Pennsylvania 


KP gi ến  S CujẺ 


Phật tử ấn danh $120 

Phật tử ân danh $100 

Bà Đỗ Văn Sét $5 

Bà Diệu Hằng $15 

Bà Diệu Huệ $15 

Bà Nguyễn Nhật Tân $15 

Bà Trần Thị Kế $15 

Ông bà Đỗ Thế Khải $15 

Bà Tý Tiên $15 

Ông bà Lê Văn Cát $20 

Bà Nhâm Ngọc Hựu $40 

Bà Đỗ Thị Nhàn $40 

Ông bà Lê Văn Nhẫn $40 

Ông bà Lê Văn Đạt $40 

Ông bà Lê Văn Lộc $40 

Bà Nguyễn Thị Liên $70 

Chân Long $20 

Chân Tịnh $20 

Ông bà Bùi Văn Tường (pd Tịnh Trang) $50 
Gia đình Đỗ Văn Bật (pd Chúc Toàn) $20 


Trị Tâm Sân Hận 241 





21. 


Bạch Ngọc Kim Hoa (pd Tịnh Hương) $100 


Thân Hữu ở Maryland 


TC ,.Ệ hy nghị 


—C 


Trần Trấn (pd Quảng Hưng) $200 

Lưu Tín Dũng $100 

Đặng T. Diệu Hiền & Quảng Oánh $50 
Mai-Ly Nguyễn $50 

Việt Bảo $50 

Phật tử ân danh $200 

Phật tử ân danh $400 

Hoàng Đức Thành (pd Tâm Đức) $200 
Tâm Tuệ Đức $30 

Trần Mai Trân (pd Diệu Huệ) $100 
Mary Ray (pd Tâm Hóa) $50 


Thân Hữu ở Virginia 


P.49 10617370) R 


Chúc Diệu $50 

Nguyễn Văn Nga $40 

Gia đình Tâm Hân Huệ & Tâm Chánh An $1500 
Hà Lê Ngọc - Kelly $100 

Bùi Minh Phượng & Nguyễn Hoàng Vũ $100 
Bé Tuệ Đạo - Winston Đức $50 

Tâm Minh Cần & Tâm Diệu $100 

Tâm Phước & Tâm Lực $100 

Trần T. Phương $100 

Thiện Tâm & Diệu Liên $200 

Quảng Diệu Linh & Dũng $100 

Từ Mẫn $50 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 242 





13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
18. 
19. 
20. 
21. 


22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
j1. 


32. 
33. 
34. 


35. 
36. 


Phật tử ấn danh $400 

Phật tử ấn danh $300 

Chơn Hạnh Thuần $40 

Ngọc Thanh & Chơn Tịnh $50 

Bùi L. Chính Tín $100 

Miranda Lê & Minh Lê $30 

Thân Vô $100 

Lauren L. Đặng (pd Tịnh Trâm) $20 
Nguyễn T. Tiến (pd Tịnh Diễn) & Huỳnh T. 
Dung $200 

Gia đình Bùi-Phó Khánh $80 

Diệu Bảo & Diệu Liên $50 

Lê Tú & Nguyễn Bách $100 

Phật tử ấn danh $20 

Trang Huỳnh $100 

Trần Thị Tính & Bùi Bội Anh $100 

Lê Thái Bình $20 

Diệu Hồng & Lêđỳnh Bột $25 

Phúc Nhân, Nguyên Phú & cháu Nguyên Tuệ $50 
Phương Hiếu Ngọc/Nguyên Viên/Nguyễn 
Phạm Thu Thảo/Chân Thủy Long $100 
Chơn Tâm Huệ & Chon Q. Le $20 

Gia đình Laura Trang $20 

Gia đình Trần Quang Bình & Nguyễn H. Khanh 
$20 

Gia đình Trần Mai Ngân $10 

Tâm Diệu Phú & Nguyên Tuệ $500 


